THANH HẢI 

(Biêti soạn) 



BỆNH TÂO BÓN 


ĩhực don dinh duỡnq 

cho người 


NHÀ XClÁT bản VẢN HOÁ - THÔNG TIN 





THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG 
CHO NGUỠI BỆNH TÁO BÓN 



THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG 
CHO NGƯỜI BỆNH TÁO BÓN 

Thanh Hải (Biên soạn) 


NHÀ XUẤT BÀN VÃN HOÁ THÔNG TIN 



THẾ NÀO LÀ TẢO BÓN? 

Thứt ăn đi qua hệ thống tiêu hoá, chất bổ được 
cơ thể hấp thụ, cặn bã được thải ra ngoài. Nếu thời 
gian đào thải và thời gian hấp thụ thức ăn cách 
nhau quá xa, thành phần nước trong phân (bã) bị 
mất đi quá nhiều, khiến phân trở nên khô cứng, khó 
thải ra ngoài thành táo bón. Người bị bệnh táo bón, 
do không kịp thời thải chất bã ra ngoài, chất thối 
rũa trong đường ruột bị hấp thụ trở lại vào cơ thể, 
trở nên độc, sinh ra các chứng đau đầu, hoa mắt, 
rêu lưỡi dày, giảm thèm ăn, ợ hơi, ợ chua, miệng 
đắng, thở hôi, buồn nôn, mỏi mệt, đầy bụng, thậm 
chí dễ gây ra ung thư đường ruột. Do vậy khi bị táo 
bón chúng ta không được chủ quan. 

CÁC NGUYÊN NHÂN CHÍNH GÂY NÊN CHỨNG TẢO BÓN 

- Táo bón do ăn uống: trong một thời gian dài, 
ăn các thức ăn thiếu chất xơ như rau xanh, trái cây, 
hoặc ăn quá ít, chất bã thực phẩm không đủ để kích 
thích niêm mạc ruột, vỏ não không được kích thích 
đầy đủ, không muốn đại tiện, dẫn đến táo bón. 

- Táo bón do tình trạng sức khoẻ: người già suy 
nhược, dinh dưỡng kém, béo phì, bệnh về tiêu hoá 
khiên các co hỗ trợ bài tiết (như cơ hoành, cơ bụng, 
co khung chậu) trở nên không đủ lực tác động, dẫn 
tới táo bón. 


1 



- Táo bón có tính chất cơ học: do toàn bộ hoặc 
một phần đường một bị tấc bởi ung thư, hoặc 
đường một bị tắc nghẽn, sự vận động các chất ờ 
bên trong đường một bị cản trở, dẫn đến táo bón. 

- Táo bón do thần kinh giao cảm vách quá nhạy 
làm cho thành một co thắt, căng cơ, dẫn đến hẹp 
đương một, khiên phân bã khó đĩ qua, sinh ra táo 
bon. Chat xơ thô trong thức ăn quá nhiều cũng có 
thể dẫn tới co thắt thành một, dẫn tới táo bón. 

- Táo bón có liên quan mật thiết tới bệnh tri. 
Người bị táo bón lâu rat dễ bị trĩ. Khi bị trĩ, dẫn tới 
cơ vòng hậu môn cc thắt, đau đớn nên sợ đại tiện. 
Vì thế, từ bệnh trĩ dễ dẫn tới táo bón. Người bị táo 
bón thì phân khô gây thương tổn trong và ngoài 
hậu môn, dẫn đến bệnh trĩ không ngừng làm cho 
bệnh tri ngày càng nặng thêm. Cho nên người vừa 
bị táo bón, vừà bị tri thì ăn uống, phải điều trị tổng 
hợp cả táo bón và trĩ mới có thể khỏi được. 


2 



CÁC LOẠI THÚC ĂN MÀ NGUÔI B| BỆNH TRĨ VẢ TÁO BÓN 
NÊN ẪN VÀ KHÔNG NÊN ẪN 

- Nên ăn nhiều loại thực phẩm giàu vitamin B, có 
lợi cho việc tạo hơi, ăn vừa phải chất béo và tăng 
lượng nước đưa vào cơ thể. Tăng thực phẩm chất 
xơ đưa vào cơ thể để kích thích tăng bài tiết dịch 
tiêu hoá và nhu động ruột, giảm thời gian thức ăn đi 
qua một, giúp đại tiện tốt. Thực phẩm giàu chất xơ 
có: rau hẹ, rau cần, củ cầi, tảo bẹ, cải trắng, vỏ 
tôm, giá đậu nành, giá đậu xanh, đậu cô ve, khoai 
tây, khoai lang, gạo lức, bột mì, củ mài, các loại trái 
cây ăn cả vỏ. Thực phẩm giàu vitamin Bl, B2 có: 
ngô, kê, gạo lúa lùn, đậu và sản phẩm chế biến từ 
đậu, bột mì, lạc, trứng gà, gan heo, tim heo, thịt 
heo, gan bò, gan dê, sữa bột, gan gà, gan vịt, lươn, 
rau cần, cải, súp lơ... Người bị táo bón cũng nên ăn 
thêm một số thực phẩm giàu chất béo. Vì chất béo 
có thể làm trơn, thông đại tiện, cho nên khi đun 
nấu cần sử dụng nhiều dầu lạc, dầu mè, dầu đậu, 
dầu hướng dương... Các loại thực phẩm này có thể 
tăng thêm dinh dưỡng lại không gây béo phì, chất 
béo có tác dụng điều trị nhất định đối với bệnh táo 
bón. Ngoài ra ăn nhiểu cháo, sữa đậu, sữa bò, nước 
trái cây, mật ong... uống nhiều nước có hiệu quả 
điều trị tương đối tốt đối với chứng táo bón và bệnh 
trĩ. 

- Nguyên tắc ăn uống đối với bệnh táo bón dạng 
thần kinh hoặc có tính cơ học là: thực phẩm dạng 


3 



lỏng không có chất xơ thô hoặc cơm mềm ít bã !à 
tốt và nhất là không có tính kích thích. Vì thế người 
bệnh có thể chọn ăn cháo gạo, mì nước, bánh mì 
hấp, sữa bò, trứng gà luộc, thịt xay, nước trái cây, 
bột cú sen, bánh bích quy, dầu lạc, dầu đậu và phải 
uống nhiều nước nhằm giảm áp lực của thức ăn đối 
với ruột, giam sự cản trở vận động của thức ăn 
trong ruột, đồng thời bảo đảm thành phần nước của 
phân trong ruột, làm cho phân trơn mềm, dễ bài 
tiết ra ngoài. 

Không nên uống rượu, trà đặc, cà phê vì 
những thứ này làm khô phân, khiên cho bệnh táo 
bón và bệnh trĩ thêm trầm trọng. Người bị táo bón 
do ăn uống thì không nên ăn các thực phẩm tinh ít 
xác, như gạo. bột mì làm quá sạch. Người táo bón 
và măc bệnh trĩ do thần kinh hoặc có tính chất cơ 
học thì không nên ăn thực phẩm nhiều xác như 
lương thực khô. rau 'Cần, cải bó xôi, trái cây và rau 
tươi vì các thực phẩm này gây kích thích hoá học và 
cơ học đối với đường ruột và hậu môn, gây co thắt 
và tắc nghẽn đường ruột, dẫn đến táo bón nặng 
hơn. 

Dược liệu thường dùng để phòng chống táo 
bón là: hà thủ ô, hạt quyêt minh, quả sung, khổ 
sâm, mật ong, nha đam, đổ trọng, lá dâu, sa sâm, 
hạt trắc bá, tía tô, nhục thung dung, hoàng kỳ, dầu 
mè, mè đen, nhân hạch đào, ngọc trúc, đại hoàng, 


4 



tảo bẹ, củ mài, ngân nhĩ, táo đỏ, củ cải, mã đề, rau 
hẹ, bạch quả, nhân mận, rễ dâu... 

KHOAI LANG 

Theo kinh nghiêm dân gian, ăn nhiều khoai 
lang có thể điều trị bí đại tiện, giúp thông ruột để 
bài tiết tốt. Trong sách “Bản thảo cầu nguyên” cho 
rằng khoai lang “ mát máu lợi huyết, khoan một dạ 
dày, thông bí đại tiện, bài tiết các chất độc hại tích 
trong nội tạng”, rất thích hợp cho người bị bí đại 
tiện kéo dài. Cũng có thể dùng 250g lá khoai lang, 
thèm dầu, muối, xào thành món ăn, ăn vào cốc 
buổi sáng và tối, khi đói bụng, sẽ rất có lợi cho 
người khó đi ngoài. 


HẠT VỪNG 

Có thể nhẹ một, thông tiện, thích hợp cho 
người bí đại tiện một khô- Trong tạp chí “ Đông y 
Thượng Hải” số tháng 9 năm 1963 đã viết “ có bà 
lão 65 tuổi, bị âm hư, dịch khô, mắc chứng đại tiện 
thói quen đã 5 nãm, cứ 4 “ 5 ngày mới đi một lần, 
kèm theo chứng đau đầu, tẽ chân tay, miệng đắng, 
khô cổ. Bà dùng bài thuốc “ tang ma hoàn” trong 
sách “ y kinh” dùng vừng đen với lá dâu, nghiền 
nhỏ, trộn với mật ong, vo thành viên, mỗi ngày 
dùng 12g - 15g, cứ như thế trong vòng 1 tháng sẽ 
khỏi bệnh. 


5 



A GIAO 


Có thể bổ âm bổ huyết, nhuận ruột, thích 
hợp cho người bí đại tiện, cơ thể suy nhược. Trong 
sách “Nhuận tràng trực chỉ phương” có giới thiệu 
bài thuốc trị bí đại tiện ở người tuổi già, cơ thể suy 
nhược: “ 200g a giao, 3 miếng hành tươi, 2 thìa 
mật ong. Hành hãm nước bỏ bã, cho a giao và mật 
ong vào ăn nóng trước bũci ăn”. Bài thuốc này cũng 
rất thích hợp cho sản phụ bị suy nhược cơ thể sau 
khi sinh nở, và những người bị bí đại tiện. 


QỦA CHUỐI 

Cỏ thể thanh nhiệt, nhuận ruột, giải độc, 
thích hợp cho người bí đại tiện, cơ thể suy nhược 
theo thói quen và những người bí đại tiện tính nhiệt. 
Mỗi ngày nên ăn chuối 2 -3 lần, mồi lần khoảng 2 
quả. 


QỦA DÂU 

Có thể bổ dịch, nhuận ruột, thích hợp cho 
người bí đại tiện thể hư, ruột khô, và những người bị 
đại tiện huyêt hư mãn tính. Có thể lấy những quả 
dâu tươi, chín đen ép lấy nước, mỗi ngày uống hai 
lần, mỗi lần 15 ml. Hoặc dùng 2 kg dâu tươi, thêm 


6 



đường cát trắng, thêm nước, đun thành cao dâu, 
mỗi ngày uống 2 lần với nước đã đun sôi, mỗi lần 
15g liên tục trong 1 tuần rất có hiệu quả. 

MÍA 

Có tác dụng thanh nhiệt, tạo nước bọt, 
nhuận ruột, thích hợp cho người bị bí đại tiên tính 
nhiệt. Có thể dùng nước mía vỏ xanh, 1 cốc nhỏ 
mật ong, trộn đều, mồi ngày uống khi đói vào các 
buổi sáng và tối. 


NHÂN QUẢ THÔNG 

Thích hợp cho người bị bí đại tiện, khô ruột 
mãn tính, có tác dụng dưỡng dịch, nhuận phổi, 
thông ruột. Có thể dùng 30g nhân quả thông nấu 
thành cháo loãng với gạo tẻ lùn rồi ãn hằng ngày 
vào buổi sáng và tối. Hoặc dùng 150g đến 500g 
nhân hạt thông rang chín, giă nhỏ, bỏ thêm 500g 
đường trắng và một lượng nước thích hợp, đun nhỏ 
lửa nấu thành cao, sau khi nguội cho vào lọ, khi 
dùng thì pha với nước sôi rồi uống vào các buổi 
sáng và tối hằng ngày. 


7 



NHÂN QUẢ BÁCH 

Có chúa hàm lượng dầu phong phú, có thể 
nhuận ruột, thông tiện, thích hợp cho người bí đại 
tiện, ruột khô, Trong sách “Thế y đắc hiệu phương” 
có nói về “ ngũ nhân toàn” có tác dụng nhuận 
thông ruột, thông bí đại tiện, chính là dùng nhân 
quả bách kết hợp với nhân quả thông, hồ nhân, 
hạnh nhân làm thành các viên thuốc. Cũng có thể 
dùng nhân quả bách, hoả ma nhân mỗi loại lOg 
rang lên rồi giã nhỏ, hãm nước 20 phút rồi lọc bỏ 
bã, bỏ thêm 1 lượng đường thích hợp uống mỗi 
ngày 1 lần sẽ thông tiện, đi ngoài bình thường. 


HỒ ĐÀO 

Sách cổ ghi lại rằng, hồ đào thích hợp cho 
người đại tiện khô, vón cục. Trong sách “Y lâm 
soạn yếu’ có nói nhân hồ đào nhuận ruột thòng 
tiện. Trong dân gian thường dùng nhân hồ đào, 
vừng đen, mỗi loại 500g rang lên rồi giã nhỏ. uống 
với mật ong khi đói vào các buổi sáng và buổi tối 
vừd có thể tẩm bổ cơ thể vừa trị chứng bí đại tiện 
thói quen. Cũng có thể dùng 30 - 50g cùi hồ đào 
nấu với gạo tẻ lùn, vào các buổi sáng và tối. 


8 



RAU HẸ 

Có thể dùng rau hẹ rửa sạch, sau đó giã lấy 
nước cốt sao cho đầy một cốc, khoảng từ 30 -50 
ml, thêm 15 - 20 ml rượu hoàng tửu, đun sôi rồi 
uống, sẽ rất tốt cho người bí đại tiện. 


CỦ CẢI 

Có thể dùng 250g củ cải trắng tươi, rửa 
sạch, ép lấy nước cốt, sau đó bỏ thêm một chút mật 
ong uống hết trong 1 lần, mỗi ngày uống một lần. 
Trong sách “Nhật dụng bản thảo - ’ có viết củ cải làm 
nở cách ngực, lợi đại tiện. Vị thuốc này đặc biệt 
thích hợp cho người bí khí, người bí khí muốn đi 
ngoài nhưng không được, thậm chí bụng trướng 
ngực đầy báng. 


RAU DỀN 

Rau dền cổ thể thanh nhiệt lợi khiếu. Trong 
dân gian hay xào rau dền ăn, có thể trị chứng đại 
tiện vón cục khô, khó đi ngoài. Trong sách “Điền 
Nam bản thảo ’ viết rau dền trị chứng bí đại tiện. 
Trong “Bản thảo cương mục’’ cũng cho rằng rau 
dền lợi ruột. Người bí đại tiện thói quen nấu cháo 
rau dền ăn. 


9 



RAU CHÂN vịt 

Người bí đại tiện lâu ngày nên ãn thường 
xuyên rau chân vịt vì rau chân vịt có tác dụng nhuận 
khô thông tiện. Trong sách “Bản kinh phùng 
nguyên” có viết rau xanh có thể thông ruột, lợi dạ 
dày, mà rau chân vịt lại lạnh trơn, nên ăn thường 
xuyên. Trong “Tuỹ tức CƯ ẩm thực phổ” cho rằng 
rau chân vịt khai cách ngực, thông ruột, dạ dày, 
nhuận khô, hoạt huyết, thích hợp cho người đi 
ngoài khó, những người bệnh tri. 

KHOAI MÔN 

Thích hợp cho người bí đại tiện, vì khoai 
môn có chứâ hàm lượng tinh bột phong phú, đồng 
thời cũng chứâ vitamin Bl, vitamin B2, vitamin c, 
và là thức ăn có kiềm tính, trong dân gian có kinh 
nghiệm ăn nhiều khoai môn để trị chứng bỉ đại tiện. 


CỦ TỪ 

Chúck hàm lượng lớn vitamin Bl, vitamin B2, 
có thể tãng cường sự co bóp của dạ dày là thức ăn 
lý tưởng để phòng và trị bệnh bí đại tiện. 


10 



SỨA BIỂN 

Có thể thanh nhiệt, tan đờm, tiêu tích, 
nhuận ruột, thích hợp cho người đại tiện phân khô, 
vón cục. Bài thuốc “Tuyết canh thang” trong sách “ 
Cổ phương tuyển chú” có dùng 20g sứa biển, 4g 
mã thầy, hăm nước uống, không những rất tốt cho 
người mắc chứng ho lâu ngày, khạc đờm mà còn 
thích hợp cho người bị đi ngoài phân khô, vón cục. 

MẬT ONG 

Có thể nhuần khô, làm sạch ruột, thích hợp 
cho người bí đại tiện, ruột khô. Trong sách “Thực 
dụng kinh hiệu đơn phương” từng giới thiệu: có một 
ông lão 61 tuổi, bán thân bất toại, khó đi ngoài, 
nằm liệt giường đã nửa năm. Dùng 180g mật ong, 
30g vừng đen, giã nhổ, trộn đều, đun sôi thành 
món điểm tâm để ăn mỗi ngày 2 lần. Nủa tháng sau 
bệnh nhân đi ngoài bình thường, 3 tháng sau có thể 
rời khỏi giường, nửa năm sau thì hoàn toàn bình 
phục. 


MỠ LỌN 

Có thể nhuận ruột, thông đại tiện. Trong 
“Bản thảo cương mục” có ghi lại bài thuốc dùng 
lOOg mỡ lợn bỏ vào cốc gốm, bỏ thêm lOOg mật 
ong, đun nhỏ lửa cho đến sôi rồi để nguội, trộn đều 
mỡ với mật ong. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần một 


Ỉ1 



thìa canh, sẽ rất có lợi cho người bí đại tiện ruột 
khô. 


ĐƯONG QUY 

Vìfa có thê bổ huyêt, điều hoà kinh nguyệt, 
là vị thuốc thường dùng trong phụ khoa, lại vừa có 
thể nhuận khô, trơn ruột, thích hợp cho người bí đại 
tiện. Có thể dùng 15g đương quy với 15g hà thủ ô 
hãm nước uống, có tác dụng dưỡng huyết nhuận 
ruột, đậc biệt có lợi cho người bí đại tiện, ruột khô, 
huyết hư. 


NHỤC THUNG DUNG 

Có tác dụng bổ thận, ích tinh, trơn ruột, đặc 
biệt thích hợp cho người bí đại tiện, dương hư, bi 
đại tiện huyêt khô. Trong sách “Y học quảng bút 
ký giới thiệu nhục thung dung trị chúng huyết dịch 
khô ở người già, chứng khó đĩ ngoài, dùng 300g 
nhục thung dung, ngâm với rượu trắng rồi bỏ ra thái 
lat, đun với 3 bát nước, cứ đun cạn cho đến khi chỉ 
còn khoảng một bát là được. 


TỬ QUYẾT MINH 

Có thê thanh gan, sáng mắt, thông tiện, 
thích hợp cho người bí đại tiện thói quen. Có thể 


12 



dùng 500g tử quyết minh rang vàng, mổi ngày dùng 
lOg - 15g pha với nước sôi, uống thay trà. 


BÍ ĐỎ 

Tính ôn, vị ngọt, Đông y cho rằng bí đỏ có 
tác dụng bổ trung ích khí. Theo nghiên cứu y học 
cho rằng bí đỏ không những có ít đường, nhiệt 
lượng thấp mà còn chứa lượng vitamin phong phú, 
có tác dụng thông tiện. Những người bí đại tiện, đặc 
biệt là người cao tuổi bí đại tiện, cơ thể suy nhược 
nên ăn bí đỏ. 


TH|T LỢN 

Có tác dụng bổ hư, dưỡng huyết, nhuận khô, 
thích hợp cho người bí đại tiện, cơ thể suy nhược. 
Trong sách “Tuỳ tức cư ẩm phổ" có nói thịt lợn có 
thể lợi đại tiểu tiện và còn giới thiệu cách trị chứng 
bí đại tiện: nấu canh thịt lợn, thổi đi lớp mỡ rồi 
uống canh. 


QỦA TÁO 

Theo nghiên cứu y học hiện đại, trong qủa 
táo có chứa lượng xenlulô, gelatin phong phú. Cứ 
trong lOOg táo thì chứa 15,3 - 20,6g xenlulô, 15 - 
18g gelatin, 2 chất này đểu có tác dụng thông tiện. 


13 



Xenlulô khó tiêu hoá, kích thích ruột co bóp, từ đó 
mà thông tiện. 

Chứa mg%: Vitamin c (3 -8), vitamin p (200 - 
900), axit chlorogenovic (5 - 50), sắt, canxi, inoát 
(10-18). 

Có tác dụng điều tiết đường ruột, cải thiện triệu 
chứng táo bón và tiêu chảy. Vì vậy những người bị 
bí đại tiện thói quen ăn nhiều táo sẽ rất có lợi. 


SỮA BÒ 

Tính trung, vị ngọt, có thể bổ hư nhuận ruột, 
thích hợp cho người cao tuổi bí đại tiện, phụ nữ sau 
khi sinh, cơ thể suy nhược. Trong sách “Điền nam 
bản thảo” từng nói sũa bò có lợ; cho ruột. Sách 
Bản thảo cương mục" cũng cho rằng sũa bò nhuận 
ruột thích hợp cho người cao tuổi. 


HẢI SÂM 

Là thực phẩm bổ dưỡng, vùa có thể bổ âm 
nhuận khí vừa dưỡng huyết, thông tiện. Như trong 
sách Dược tính thảo” có nói hải sâm hạ hoả bổ 
thận, thông ruột nhuận khí và còn giới thiệu cách trị 
chứng hàn, ruột khô kết lại: hải sâm, mộc nhĩ nhồi 
vào lòng lợn nấu lên rồi ăn. Người bí đại tiện ruột 
khô, hoặc bí đại tiện huyết hư, bí đại tiện thể hư ở 
người cao tuôi thì nên ăn hải sâm. 


14 



HẠNH NHÂN NGỌT 

Tính trung, vị ngọt, có thể thông tiện, nhuận 
ruột. Trong sách “Trung dược thực dụng hiện đại" 
cho rằng hạnh nhằn ngọt rất bổ dưỡng, ăn vào sẽ 
dễ đi ngoài, bồi bổ cơ thể, do đó, người bị bĩ đại 
tiện lâu ngày, người cao tuổi cơ thể suy nhược ăn 
vào sẽ rất tốt. 


MUỐI ĂN 

Tính hàn vị mặn, có tác dụng thanh hoả, 
mát máu. Vói người bị bí đại tiện lâu ngày, đi ngoài 
khô rát nên uống nước muối khi đói vào các buổi 
sáng hàng ngày, sẽ thanh ruột thông tiện. 


QỈIA LẼ 

Tính lương vị ngọt, hơi chua, có thể thanh 
nhiệt, tạo nước bọt, nhuận khô. Những người bị bí 
đại tiện nên ăn lê. Trong sách “Khai bảo bản thảo" 
có nói quả lê có thể lọi đại tiểu tiện. Trong “Trung 
dược đại tiện từ điển” cũng cho rằng ăn lê có thể trị 
bí đại tiện. 


15 



QÙA VÔ HOA 

Tính trung vị ngọt, có tác dụng kiện vị thanh 
ruột. Trong sách “Tuỹ tức cư ẩm thức phổ” còn nói 
quả vô hoa có thể thanh nhiệt nhuận ruột. Những 
người bị bí đại tiện thành thói quen nên ăn thường 
xuyên quả vô hoa. 


ĐU ĐỦ 

Giàu carôtin (gốc vitamin A), vitamin c, khoáng 
chất, kalium, canxi. 

Công dụng: Chất xơ và men đu đủ, giúp phân 
giải chất đạm, trợ tiêu, ăn nhiều làm đẹp da. 


CHANH, CAM 

Chửa mg%: Vitamin c (30 - 35), ở quít, quất (10 
- 15). Trong dịch cam giàu carotin (0,2 - 0,5mg%), 
nhiều axit hữu cơ, phytonxit, hydratcacbon. 

Công dụng: Tác dụng trắng da, xoá nám đen và 
chất sừtig da, tái tạo làn da. Chanh, cam được coi là 
phương thuốc thẩm mỹ hiệu quả. Đổng thời có tác 
dụng trợ tiêu hoá. 


16 



CHUỐI Tiêu 

Chuối tiêu chứa nhiều prôtit, mở, đường, chất 
xơ, canxi, phốtpho, sắt, magiê, carôtin và các 
vitamin Bị, B 2 , c, E và một số loại anđêhit. 

Công dụng: Vị ngọt tính hàn, rất công hiệu đối 
với việc thanh nhiệt, nhuận tràng, nhuận phổi, giải 
độc... Thích hợp với các triệu chứng bệnh nhiệt, 
phổi nóng, ho, bí đại tiện, tri chảy máu và trúng độc 
do ghẻ lở, chân tay nứt nẻ do nước hoặc bỏng... vỏ 
chuôi có thể chữa bệnh kiết lị, đau bụng, nôn oẹ, có 
thể dùng ngoài để trị ngứa ngoài da, đau do viêm 
niêm mạc mũi. 


DỮA THƠM 

Hàm chứa vitamin A, c, Zinc, chất men tiêu hoá. 
Công dụng: Trợ tiêu tốt. 


DỨA 

Giàu vitamin c, A và B, chứa chất men tiêu hoá. 

Công dụng: TrỢ tiêu, giảm sình bụng. Khi ăn 
quá nhiều thịt, có thể dùng nước cốt dứa hoặc ăn 
dứa để tiêu hoá bớt chất đạm trong dạ dầy và đường 
ruột. 


17 



KIWI 

Hàm lượng dinh dưỡng ữong kiwi hết sức phong 
phú. 

Công dụng: Có tác dụng làm đẹp da, có thể trợ 
tiêu bằng cách uống ly nước cốt kiwi sau bữa ãn. 
Tăng hấp thụ chất sắt. 


CẦN TÂY 

Giàu chất xơ. 

Công dụng: Tốt cho điều trị táo bón, thải trừ 
chat mỡ thíte và chất thải cơ thể, giúp cơ thể giảm 
cân và thẩm mỹ, chống thiếu máu (nhất là thiếu 
máu do thiếu chất sắt). 


BẮP CẢI 

Vitamin A, Bj B 2 rất dồi dào, 50 mg vitamin c 
trong 100 g bắp cải. 

Công dụng: Giúp giải độc, điều trị táo bón. 

SƠN TRA 

Sơn trổTichứa đường, vitamin c, axit hữu cơ và 
nhựa quả, có tác dụng thúc đẩy tiêu hoá, hàm lượng 
dàu trong hạt chiếm 53.21%. 


18 



Công dụng: Quả vị ngọt lẫn chua, tính ôn, có 
tác dụng tiêu thực, tiêu đờm, điểu khí. Thích hợp 
với các chứhg ăn không tiêu, chướng bụng, ho 
nhiều đờtn. 

Hạt lại có vị cay, đắng, tính ôn, có công hiệu 
điều khí, tán kết, giảm đau, có thể dùng cho các 
bệnh viêm dạ dày, nang sa sưng đau, có thể dùng 
ngoài trị ghẻ lở, nứt nẻ chân tay. 


19 



THỰC ĐON DINH DUỞNG CHO NGUỜI B| táo bón 
CHUỐI, CAM, TÁO TÂY 


Nguyên liệu: 


Chuối 

1/2 quả 

Đào mật 

lOOg 

Táo tây 

1/2 quả 

Cam 

1/2 quả 

Sữầ tươi 

200g 

Nước 

150ml 

Nước đá 

1/2 ly 

Mật ong 

1 muỗng canh 

Cách làm: 



Trước tiên lấy táo, cam rửa sạch gọt bỏ vỏ, bỏ 
hạt, cắt thành khối nhỏ. 

Chuối bồ vỏ, đào mật rửa sạch gọt bỏ vổ, bỏ 
hạt, rồi bỏ chung với táo, cam vào máy xay trước 
sau đó thêm nước và mật ong, rồi đổ nước đá vào, 
xay chung với các nguyên liệu. Sau cùng cho sữa bò 
vào khuấy đều, đổ ra ly là dùng được. 

Công dụng: 

Làm mạnh đường tiêu hoá (người bệnh thận và 
đau bụng tiêu chảy không được dùng. 

ĐU ĐỦ. CHANH 

Nguyên liệu: 

Đu đủ 1/4 quả 


21 



Chanh 1 quả 
Nước sôi 100 ml 
Cách làm: 

Đu đủ bỏ vỏ và hạt, cắt nhỏ 
Chanh vắt lấy nước cốt. 

Cho đu đủ, nước chanh, nước sôi vào máy xay 
sinh tố, xay khoảng 1 -2 phút. 

Công dụng: 

Giam sự thay đổi sắc tố da 
Trợ tiêu 

Phòng chống bệnh cảm, thải độc và lợi tiểu. 

Lưu ỷ: 

Nên chọn nhữhg trái đu đủ vỏ vàng, nếu vỏ còn 
xanh hãy cất trong nhà vài ngày mới dùng. 


Nguyên liệu: 

SỮA CHUA 

Đào mật hộp 

50 g 

Đào mật tươi 

50 g 

Dứa (thơm) 

50 g 

Nước 

200 ml 

Nướp ,đá ( - 

1/2 ly 

Sữa chua nguyên chất ít béo 200 


Cách làm: 

Trước tiên lấy đào mật rửa sạch, gọt bỏ vỏ, bỏ 
hạt cắt thành khối nhỏ; thơm gọt bỏ vỏ cắt thành 
22 



miếng nhỏ rồi cho vào máy xay cùng với đào mật 
hộp. 

Lấy nước cho vào máy xay trước, rồi thêm nước 
đá vào, xay chung với các vật liệu trẽn, sau cùng 
cho sữa chua vào khuấy đều, đổ ra ly là đùng được. 

Công dụng: 

Phòng táo bón, kiết ly. 

CÀ RỐT ÉP 

Nguyên liệu: 

Cà rốt 1 củ 
Nước sôi, nước đá vừa đủ 

Cách làm: 

Cà rốt rửa sạch xắt miếng. Cho vào máy ép cùng 
với nước và nước đá. 

Công dụng: 

Mát gan, nhuận trường, trừ mụn, bổ mắt. 

TÁO TÂY. DỨA 

1 đoạn nhỏ 
1 trái 
1/2 trái 
1 củ 


Nguyên liệu: 

Lô hội 
Táo tây 
Dứa (thơm) 
Cà rốt 


23 



Nước 50g 

Đường cát lượng thích hợp 

Cách làm: 

Lô hộj xắt đoạn nhỏ; táo tây bỏ vỏ, bỏ hạt, xắt 
thành miếng nhỏ; dứa bỏ vỏ, cà rốt xắt thành 
miếng nhỏ. 

Cho các nguyên liệu vào máy ép nước rau quả. 

Ép xong đổ vào ly, pha thèm nước và đường vào, 
khuấy đều và dùng được. 

Công dụng: 

Giải nhiệt, nhuận trường, thông tiểu, tiện. 

ĐU ĐỦ 

Nguyên liêu: 

Đu đủ 1/2 trái 
Sữa chua 200ml 
Nước đá vừa đủ. 

Cách làm: 

Đu đủ bỏ vỏ, bổ hạt, xắt thành khối nhỏ, cho 
vào máy ép nước rau quả. 

Xay xong đổ vào ly nước đá, cho sữa chua vào 
khuấy đều là dùng được. 

Công dụng: 

Dễ ngủ, bồi bổ, giúp tiêu hoá dạ dày, ruột. 


24 



TÁO TÂY, NHO 


Nguyên liệu: 

Nho xanh 20 quả 

Táo tây (xanh) 1/2 trái 
Nước đá vừa đủ. 

Cách làm: 

Nho hái lúc còn xanh, rủa sach, để ráo, bỏ hạt. 
Táo tây rửa sạch, cắt thành miếng nhỏ. 

Cho các nguyên liệu trên vào máy ép. 

Lấy nước ép vào ly nước đá, khuấy đểu là dùng 
được. 

Công dụng: 

Làm tươi da mặt, trị chứng đau bụng tiêu chảy 
táo bón. 


Nguyên liệu: 

NHA DAM, CẢI BẮP, DÚA 

Lô hội 

10g 

Cải bắp 

1/4 bắp 

Dứa 

1/4 quả 

Táo tây 

1 quả 

Nước 

50g 


Cách làm: 

Lô hội, cải bắp rửa sạch, xắt thành miếng nhỏ; 
dứa, táo tây bỏ vỏ, cắt miếng. 


25 



Cho các nguyên liệu đã chuẩn bị vào máy xay 
sinh tố. 

Xay xong đổ vào ly, pha thêm nước rồi khuấy 
đểu là dùng được. 

Công dụng: 

Làm mạnh hệ thống tiêu hoá, dạ dày, một. 


BẮP CÀI, NHA ĐAM, TÁO TÂY 

Nguyên Bệu: 

Bắp cải lOOg 
Nha đam 200g 
Táo tây 1 quả 
Quả chanh 1/6 quả 

Cách tàm: 

Táo tây rửa sạch, gọt bỏ vỏ, bổ đôi, bỏ hạt, thái 
miếng; chanh, nha đam đều rứa sạch, bỏ vỏ, thái 
miếng để sẵn. 

Bắp cải ngắt ra từng ìá. rửa sạch, để ráo nước, 
lần lượt cho nha đam, táo, chanh cho vào máy ép 
trai cây, ép thành nước đô ra ly khuấy đểu là uống 
được. Khi uống có thể cho thèm đá lạnh. 

Lưu ý: 

Làm sao khử bớt vị đắng của nước bắp cải, nha 
đam? Nha đam chứa vitamin c phong phú nhưng vị 
tương đoi đắng; cho hơi nhiều bắp cải có vị ngọt 
vào xay thành nước hoặc cho một chút giấm và 
26 



nước chanh có thể trưng hoà bớt vị đắng và giúp 
đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. 

Công dụng: 

Điểu trị táo bón, sáng mắt, khoẻ tóc. 


NƯỎC TẢO, CHANH 

Nguyên liệu: 

Quả táo tây 1/2 quả 

Nước chanh 1 thìa nhỏ 

Dưa hấu đỏ 300g 

Đào ngọt 6 quả 

Mật ong lượng vừa đủ. 

Cách làm: 

Táo rửa sạch, cắt vỏ, bổ đôi bỏ hạt, thái miếng 
nhỏ. Dưa hấu rửa sạch bổ đôi, bỏ hạt, cắt thành 
miếng dài, rồi cắt ngang thành mìêhg. Đào ngọt rửa 
sạch, gọt vỏ, bổ đôi, bỏ hạt để dùng. 

Dua hấu đỏ bổ đôi, gọt bỏ vỏ, bỏ hạt thái miếng 
nhỏ. 

Cho các nguyên liệu trên vào máy xay sinh tố, đổ 
vào một ít nước đun sôi để nguội và 1/4 ly đá lạnh, 
xay nhuyễn rồi cho mật ong vào khuấy đều, rót ra 
ly, đổ nước chanh vào trộn đều để uống, 

Công dụng: 

Nhuận tràng, hổ trợ tiêu hoá. 


27 



NƯỚC TẢO, BƯỎI 


Nguyên liệu: 


Táo tây 

2 quả 

Bưởi 

1/4 quả 

Nước chanh 

15ml 

Mật ong 

30ml 


Cách làm: 

Bưởi gọt sạch vỏ, lột bỏ cùi, bóc múi, bỏ hạt lấy 
múi bưửi ép lấy nước để dùng. 

Táo rủci sạch, gọt bỏ vỏ, thái miếng. 

Cho táo vào máy ép nước trái cây, ép lấy nước. 

Cho các nguyên liệu trên cùng với mật ong, nước 
chanh vào ly trộn đều để uống. Tùy sở thích có thể 
cho thêm đá lạnh uống càng ngon. 

Công dụng: 

Giúp bài tiết tốt. 

Táo chứa chất xơ hoà tan, bưởi chứa nhiều chất 
xơ thô. Cả hai loại đều có tác dụng hỗ trợ nhu động 
đường ruột, tăng cường lượng nước trong hệ thống 
tiêu hoá, thúc đẩy chức năng bài tiết. 


TÁO, CẢI BÓ XÔI 

Nguyên liệu: 

Táo tươi 2 quả 

Cải bó xôi 100g 

28 



15ml 

5m) 


Nước chanh 
Mật ong 

Cách làm: 

Táo rủâ sạch gọt vỏ, bổ đôi, bỏ hạt, thái miếng 
nhỏ để dùng. 

Cải bó xôi rủà sạch, cắt khúc, cho vào máy xay 
sinh tố cùng với táo và 30ml nước đun sôi để nguội, 
xay nhuyễn, đổ ra ly. 

Cho nước chanh và mật ong vào ly nước táo, 
khuấy đều để uống. Khi uống có thể cho thêm đá 
lạnh càng ngon. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, hỗ trợ tiêu hoá. 


ĐU ĐỦ, SỮA 

Nguyên Bệu: 

Đu đủ 200g 
Sữa tươi 120ml 
Đường 8g 
Cách iàm: 

Đu đỏ gọt vỏ, bổ đôi, móc bỏ hạt, rửa sạch, rảy 
ráo nước, thái miếng nhỏ cho vào máy xay sinh tố 
cùng với sĩte tươi, xay nhuyễn, rót ra ly để dùng. 

Cho đường vào ly nước đu đủ, đánh tan để uống. 

Công dụng: 


29 



Phòng, chống táo bón. 

Đu đủ phối hợp với sCte tươi có thể hỗ trợ phòng, 
chống táo bón một cách hiệu quả, ngoài ra còn có 
tác dụng bồi bổ đối với họng, khí quản và phổi. 


LÊ, PHÔ MAI 

Nguyên liệu: 


Lê 

1 quả 

Phô mai 

lOOg 

Mật ong 

15 ml 

Cách làm: 



Lê rửa sạch, gọt vỏ, bỏ hạt, thái miếng rồi cho 
vào máy xay sinh tố cùng với phô mai, xay nhuyễn, 
rót ra ly. 

Cho mật ong vào ly sinh tố lẽ, khuấy đểu đẻ 
uống. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, giải khát. 


KIWl, KẼM 

Nguyên liệu: 

Kiwi 2 quả 
Kem hộp 60g 


30 



Cách tàm: 

Quả kiwi rủa sạch, gọt vỏ, thái miếng, cho vào 
máy xay sinh tố cùng vớỉ kem hộp và lOOml nước 
đun sôi để nguội, xay nhuyễn, rót ra ly để dùng. 

Cho thêm ít đá lạnh vào ly nước kiwi để uống. 

Công dụng: 

Bổ dưỡng, hỗ trợ tiêu hoá. 

Quả kiwi vừa ngọt vừa chua, ngoài công dụng 
làm trắng, mịn da, còn phòng cảm cúm và táo bón. 


CAM, CHANH, MẬT ONG 


Nguyên liệu: 


Cam 

1 quả 

Nước chanh 

15ml 

Nước thơm hộp 

1 hộp 

Mật ong 

15ml 

Sôđa 

30ml 


Cách làm: 

Cam rửõ. sạch, bổ đôi, vắt lấy nước để dùng. 

Cho tất cả các nguyên liệu trên vào bỉnh lắc, lắc 
đều, rót ra ly để uống. Chú ý khi dùng bình lắc nên 
lắc nghiêng 45° để có hiệu quả tốt nhất. 

Công dụng: 

Tăng cường tiêu hoá. 


31 



Cam có tác dụng kích thích nhu động ruột, các vị 
khác đều có tác dung thúc đẩy tiêu hoá và hấp thụ, 
hỗ trợ cho chức năng tiêu hoá. 


NƯỚC DƯA LƯỚI, DỨA 

Nguyên liệu: 

Dưa lưới 200g 
Dúa lOOg 
Mật ong 15ml 
Cách làm: 

Dưa lưới rủa sạch, bổ đôi, gọt vỏ, bỏ hạt, thái 
miếng nhỏ để sẵn. 

Thơm gọt vỏ, thái miếng nhỏ, cả hai loại cho vào 
máy xay sinh tố xay nhuyễn, lọc lấy nước, rót ra ìy. 

Cho mật ong vào ly nước vừa làm, khuấy tan để 
uống. 

Công dụng: 

Hổ trơ tiêu hoá. 


NƯỚC DƯA LƯỚI, SỬA 

Nguyên liệu: 

Dưa lưới nhỏ 1/2 quả 

Sữa tươi 3/4 ly 

Phô mai 1 ly 


32 



Cách làm: 

Dưa lướỉ rửa sạch, bổ đôi, bỏ hạt, gọt vỏ, thái 
nhỏ, cho vào máy sinh tố, cùng với phô mai, sữa 
tươi, xay nhuyễn là được. 

Cho ít đá lạnh vào ly rồi rót sinh tô vừa pha chế 
vào để uống. 

Công dụng: 

Hỗ trợ tiêu hoá. 

Dưa lưới thơm ngọt, kết hợp với phô mai làm 
thức uống, không những dinh dưỡng phong phú mà 
còn hổ trợ tiêu hoá hiệu quả. Nước làm xong, tốt 
- nhất uống hết trong vòng nỉto giờ, không nên để 
lâu. 


NƯỚC DÂU TÂY, DỨA 


Nguyên lĩệu: 


Dâu tây 

12 quả 

Nước dứa 

30ml 

Mật ong 

30ml 

Nước chanh 

15ml 

Nước sôđa 

120ml 


Cách làm: 

Dâu tây rửa sạch, ngắt bỏ cuống, bổ đôi, cho vào 
máy xay sinh tố, cùng với nước dứa hộp, xay 
nhuyễn, rót ra ly. 


33 



Cho mật ong, nước chanh, sôđa vào ly nước đã 
làm, khuấy đều để uống. 

Công dụng: 

Thúc đẩy tiêu hóa. 

NƯÓC DÂU TÂY, SỮA 

Nguyên liệu: 

Dâu tây 12 quả 

Scte 100 ml 

Phô mai 50g 
Mật ong 30 ml 
Cách làm: 

Dâu tây rửa sạch, ngắt cuống, bổ đôi, cho vào 
máy xay sinh tố cùng với sữâ, phô mai, xay nhuyễn, 
rót ra ly. 

Cho mật ong vào ly nước vífa làm, khuấy đều để 
uống. 

Các chất có tính axit sẽ làm cho màu đỏ tự nhiên 
của dâu tây thêm tươi đẹp. và làm cho vị cúa dâu 
càng thơm đậm. Vì thế, khi pha chế nước dâu tây, 
nên nhớ cho thêm một chút nguyên liệu có tính axit 
như chanh, cam. 

Công dụng: 

Bổ dưỡng, hổ trợ tiêu hoá. 


34 



NƯỚC THANH LONG, TÁO 


Nguyên Bệu: 


Thanh long 

1 quả 

Quả táo 

1/4 quả 

Phô mai 

100g 

Đường 

5g 

Cách làm: 



Thanh long.rủa sạch, lột vổ, thái miếng. Táo rủa 
sạch, gọt vỏ, bổ đôi, bỏ hạt, thái miếng nhỏ. cả hai 
loại nguyên liệu trên đều cho vào máy xay sinh tố 
cùng với phô mai, xay nhuyễn, rót ra ly. 

Cho đường vào ly sinh tô vừa làm xong, khuấy 
đểu để uống. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, hổ trợ tiêu hoá giải khát. 

Thanh long chứa canxi và phốt pho phong phú, 
có tác dụng làm chắc răng, chắc xương, phối hợp 
với phô mai, càng bổ dưỡng, thơm ngon, có thể hỗ 
trợ tiêu hoá. Nước làm xong, trong nửa giờ phải 
uống hết, nhằm giữ dưỡng chất của nước. Vì thế 
cân uông bao nhiêu thi chế biến bấy nhiêu; nước 
làm xong, không để lâu. 

NƯỚC QUÝT, XOÀI 

Nguyên liệu: 

Quýt 1 quả 

Xoài 1 quả 


35 



Mật ong 30ml 
Cách làm: 

Xoài rủa sạch, bóc vỏ, bỏ hạt, thái miếng. 

Quýt bóc vỏ, tách thành múi bỏ hạt. 

Cho cả hai loại nguyên liệu trên vào máy xay 
sinh tố, cùng với 50g đá lạnh vụn, xay nhuyễn, rót 
ra ly. 

Cho mật ong vào ly nước vừa chế biến. Khuấy 
đêu đẽ uõng. 

Công dụng: 

Bổ dưỡng, rất tốt khi khai vị, hổ trợ tiêu hoá. 


NƯỚC MẬN, SỮA 

Nguyên liệu: 

Mận 2 quả 
Sữa tươi 200ml 
Mật ong 30ml 

Cách làm: 

Mận rủa sạch, gọt vỏ, bỏ hạt, thái miếng, bỏ yào 
máy xay sinh tố cùng với sữa vào 50g đá lạnh vụn, 
xay nhuyễn, rót ra ly. 

Cho mật ong vào ly nước đã làm, khuấy đều, để 
uống. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, hỗ trợ tiêu hoá. 


36 



Quả mận giàu canxi, kali, sắt, vitamin A, B, chất 
khoáng, có tác dụng phòng chống thiếu máu, loại 
bỏ mệt mỏi, mận còn giàu chất xơ, giúp tiêu hoá- 


NUỚC MẬN, TÁO 

Nguyên liệu: 

Mận 3 quằ 

Táo 1 quả (hay 200ml nước táo hộp) 

Đường 1 thìa canh 

Cách lảm: 

Táo gọt vỏ, bỏ hạt, thái miếng, Mận rửa sạch, bổ 
đôi, bỏ hạt, thái miếng. Cho tất cả các nguyên liệu 
trên vào máy xay sinh tô cùng với đường trắng, xay 
nhuyễn, rót ra ly. 

Cho ít đá lạnh vào ly rồi rót nước mận vào để 
uống. 

Công dụng: 

Hỗ trợ tiêu hoá. 


DỨA ÉP 

Nguyên liệu: 

Dửa chín 1/4 quả 
Mật ong lượng vùa đủ 


37 



Cách làm: 

Dứa gọt vỏ, bỏ mắt, bỏ lõi, cắt thành miếng, cho 
vào máy ép, ép lấy nước. 

Đo nước ép ra ly, sau đó cho mật ong vào (tuỳ 
khau vị cua từng người mà cho mật ong nhiểu hay 
ít) khuấy đểu. Mỗi ngày có thể uống từ 1- 2 lần 

Công dụng: 

Giúp tan mỡ, trị đau họng, hỗ trợ tiêu hoá, giữ 
ẩm cho da. 


Nguyên Bệu: 

NƯỚC DỨA 

Dứa chín 

lOOOg 

Nước 

200 m! 

Đường kính 
Vani 

500g 


Cách làm: 

Dúa chọn quả chín, không sâu thối, gọt vỏ cắt bỏ 
măt và lõi. Bổ thành bốn hay sáu, thái miếng 
mỏng. Chõ 2/3 lượng đường ướp dứa cùng vani 
trộn đều, để khoảng 1 -2 giờ (để trong tủ lạnh càng 
tốt). Lượng nước đường còn lại cho vào nước hoà 
cho tan, nau sôi, lọc sạch đc nguội. Khi uống múc 
dúa vào cốc, đổ nước đường vào, lượng dứa chia 
đều 14 cốc. 


38 



Công dụng: 

Giải khát, hỗ trợ tiẻu hoá- 


SỮA CHUỐI 

Nguyên liệu: 

Chuối 1 quả 
Mật ong 1 muỗng lớn 
Sữa ít béo 150ml 
Cách làm: 

Chuối thường được ủ chín, nên ngon miệng nhất 
là khi vỏ vàng pha chút chấm đen (chín trửng quốc). 

Chuối đem bóc vỏ cho vào máy xay sinh tô cùng 
với mật ong và sủa, xay nhuyễn. 

Đổ sinh tố ra ly dùng. 

Công dụng: 

Thanh trường, trị táo bón. 


ỚT XANH, CÀ CHUA, MĂNG TÂY 
Nguyên liệu: 

Cà chua 2 quả vừa 

Mãng tây xanh 5 cây 
Ớt xanh 1 quả 

Đá 1/4 ly 


39 



Cách lảm: 

Cà chua, măng tây xanh, ớt xanh rửa sạch. Cà 
chua bỏ cuống cắt bổ cau, ớt xanh bỏ hạt cắt nhỏ. 

Cho tất cả các nguyên liệu đã sơ chế vào máy 
ép, ép lấy nước. 

Đổ nước vừa ép được ra ly cho thêm đá vào 
uống. 

Công dụng: 

Trị táo bón, trợ tiêu, ăn không ngon. 

Bổ mắt. 


SÔCÔLA, BẠC HÀ XAY 

Nguyên lỉệu: 

Sữa 
Sổcôla 
Kem sôcôla 
Kem vani 
Sôcôia thanh 
Lá bạc hà thái nhỏ. 

Cách làm: 


150ml 

1/4 thìa cà phê 
5 viên 
5 viên 
35 g 


Xay nhuyễn một nửa chỗ sữa với dung dịch 
sôcỏla và các viên kem sôcôỉa. Đổ vào 4 cốc. Sau 
đó xay nhuyễn chỗ thanh sôcôỉa vớị phần sữa còn 
lại cùng lá bạc hà thái nhỏ và kem vani. 


40 



Đổ lê trên hỗn hợp sôcôla đã xay, khuấy đều. 
Dùng ngay sau khi làm. 

Công dụng: 

Kích thích tiêu hoá, có tác dụng làm ra mồ hôi, 
sát trùng. 

CÀ RỐT, CỦ CẢI, TÁO 

Nguyên liệu: 

Cà rốt 10 — 12 củ 

Củ cải đổ 1 củ 

Táo xanh 2 quả 

Rau chân vịt 2 lá 

Hành tây 2 củ 

Cách làm: 

Cà rốt, củ cải đổ, táo xanh, hành tây đem rửa 
sạch, cắt nhỏ. Sau đó cho tất cả vào máy ép, ép lấy 
nước. 

Đổ nước ép ra cốc, bỏ đá trước khi dùng. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, mát, bổ. 


41 



CHUỐI, CAM, TÁO TÂY 


Nguyên liệu: 


Chuối 

1/2 quả 

Đào mật 

100g 

Táo tây 

1/2 quả 

Cam 

1/2 quả 

Sữa tươi 

200g 

Nước 

150ml 

Nước đá 

1/2 l y 

Mật ong 

1 muỗng canh 

Cách làm: 



Trước tiên lấy táo, cam rửa sạch gọt bỏ vỏ, bỏ 
hạt, cắt thành khối nhỏ. 

Chuối bổ vỏ, đào mật rửa sạch gọt bỏ vỏ, bỏ 
hạt, rồi bỏ chung với táo, cam vào máy xay trước 
sau đó thêm nước và mật ong, rồí đổ nước đá vào, 
xay chung với các nguyên liệu. Sau cùng cho sữa bò 
vào khuấy đểu, đổ ra ly là dùng được. 

Công dụng: 

Làm mạnh đường tiêu hoố (người bệnh thận và 
đau bụng tiêu chảy không được dùng). 


Nguyên liệu: 

Dâu tây 


NƯÓC DÂU TÂY 


42 


10 quả 



Men stte chua 2/3 cốc 

Chanh 1/4 quả 

Mật ong 1 thìa cà phê 

Cách làm: 

Dâu tây rửa sạch, ngâm nước muối một lúc, bỏ 
cuống. 

Sau đó cho dâu, men sủa chua vào xay thành 
nước, tiếp đó cho nước chanh và mật ong vào 
thành nước uống. 

Công dụng: 

Hỗ trợ tiêu hoá, làm cho da mịn màng. 


KỈW1, DỨA, CẦN HÀ LAN 

Nguyên liệu: 

Kiwi 2 quả 

Dứa 1/4 quả 

Cần Hà Lan 10 g 

Chanh 1/4 quả 

Cách làm: 

Quả kiwi bỏ ruột, dửò gọt vỏ bỏ hạt. Cần Hà Lan 
rửa sạch. Cho tất cả nguyên liệu vào máy ép, ép lấy 
nước. 

Đổ nước ép vào ly sau đó cho nước chanh vào là 
được. 


43 



Công dụng: 

Làm đẹp da, hỗ trợ tiêu hoá. 


DUA CHUỘT, BÍ ĐAO 


Nguyên liệu: 


Dưa chuột 

200 g 

Bí đao 

200 g 

Sơn tra 

50 g 

Vỏ quýt tươi 

'30 g 

Mật ong vừa đủ dùng 


Cách làm: 

Dưa chuột, bí đao gọt vỏ, bỏ hạt, sơn tra bỏ hạt, 
vỏ quýt rủfa sạch, thái miếng dài. 

Cho tất cả nguyên liệu vào máy ép, ép lấy nước. 

Đo nước ép vào ly, sau đó hoà mật ong vừa đủ 
dùng, làm nước uống hàng ngày. 

Công dụng: 

Giảm stress, trị táo bón. 


ỔI ÉP, MẬT ONG 

Nguyên liệu: 

Quả ổi 
Mật ong 


44 


1 quả 

2 thìa cà phê 



Nưót lạnh 150 ml 
Một chút nước chanh. 

Cách làm: 

Ối đem rửa sạch, để ráo, thái thành miếng nhỏ. 
Sau đó cho ổi thái nhỏ vào máy xay cùng vớỉ một 
chút nước, xay nhuyễn. 

Đổ nước ổi xay ra ly cho thêm vào một chút mật 
ong và nước chanh vào khuấy đều. Dùng làm nước 
uống thường xuyên. 

Công dụng: 

Thanh trường, trợ tiêu. 

Điểu tiết hệ tiêu hoá và đường ruột. 


MẬT ONG, TỂ THÁI, củ CÀI 


Nguyên Bệu: 


Mật ong 

10g 

Tể thái 

500g 

Củ cải trắng 

500g 

Cách làm: 



Rửa sạch tề thái và củ cải trắng, cắt thành miếng 
nhỏ bồ vào máy ép, ép lấy nước. 

Đổ nước vào ly sau đó cho mật ong vào khuấy 
đều, để uống. 

Mỗi ngày dùng 2 lần. 


45 



Công dụng: 

Thanh nhiệt, hạ huyết áp, giúp tiêu hoá. 


TRÀ SƠN TRA, MẠCH NHA 

Nguyên liệu: 

Sơn ừa 15g 

Mạch nha 20g 

Đường ừắng 5g 

Cách làm: 

Sơn tra bỏ hột, cắt miếng. 

Bỏ sơn tra, mạch nha vào nồi, đổ với 200 ml 
nước. 

Nước sôi bằng lửa lớn rồi vặn lửa nhỏ nấu thêm 
20 phút kế đó vớt cái bỏ đi; cho thêm đường cát 
vào trộn đều. 

Uống thay trà. 

Công dụng: 

Trợ tiêu hoá, hạ huyết áp. 


CẢI CÚC XÀO củ CẢI 


Nguyên liệu: 


Củ cải trắng 

200g 

Cải cúc 

lOOg 

Hạt tiêu 

20g 


46 



Bột lọc, muối tinh, mì chính lượng vừa. 

Cách làm: 

Trước hết rửa sạch củ cải thái thành sợi, rửa sạch 
cải cúc thái đoạn. 

Cho dầu vào nồi đun nóng, cho hạt tiêu vào xào 
cháy lấy ra, sau đó cho củ cải vào xào chín 7 phần 
thi cho cải cúc vào, nêm muối, mì chính cho vừa. 
Sau khi chỉn, cho bột lọc nước vào đảo đều là được, 

Công dụng: 

Dùng cho người bị bệnh tiểu đường độ II, ho đờm 
nhiều, trí nhớ giảm và táo bón mãn tính. 

Chú ỷ: Người tì vị hư nhược, đại tiện loãng 
không nên ăn nhiều món này. 

HẸ XÀO 

Nguyên liệu: 

Rau hẹ 15g 
Cách làm: 

Rau hẹ rủa sạch cắt thành đoạn 3cm, xào lên ăn 
trong bũa cơm. Ăn đến 5 kg thì dừng. 

Công dụng: 

Thích hợp với bệnh tiểu đường ãn nhiều, táo 
bón. Có tác dụng thanh vị sinh tân, dưỡng âm, 
nhuận ‘trường, thông tiện. 


47 



CANH TUỴ LỌN MẠCH NHA 


Nguyên liệu: 

Tuy heo sống 150g 
Mạch nha 300g 

Cách làm: 

Cho tuy lợn và mạch nha vào nồi nấu lấy nước 
dùng uống thay trà, mỗi ngày hai lần. 

Công dụng: 

Có tác dụng kiện tỳ tiêu thực. 


CANHTHịT thỏ 

Nguyên liệu: 

Thỏ lcon 
Muối, mì chính vừa đủ. 

Cách làm: 

Thỏ lột da mổ bỏ nội tạng, rửa sach chặt miếng, 
cho vào nồi cùng lượng nước vừa đủ ninh trong 2 - 
3 giờ. Khi thịt chín nhừ là được. 

Uống canh ãn thịt. 


48 



Công dụng: 

Bổ âm nhuận táo, thanh nhiệt mát máu, dùng 
cho người bị tiểu đường do âm hư táo nhiệt gây ra. 


CANH ĐẬU ĐỎ VỎI CẮ CHÉP 

Nguyên liệu: 


Đậu đỏ 

30g 

Thiên hoa phấn 

15g 

Cá chép một con 

500g 

Hành hoa, rượu, dầu 

ăn, muối, mì chính vùa đủ 


Cách làm: 

Đậu đỏ rủa sạch, loại bỏ tạp chất, ngâm nước 
nóng cho nở ra. Thiên hoa phấn rủa sạch, phơi khô 
tán bột. Cá chép làm sạch bỏ vảy, mang và nội tạng 
rồi cắt làm 3 khúc, cho vào chảo dầu đang sôi chao 
qua cùng với rượu, hành,gừng cho thật thơm thì lấy 
ra để vào bát to. Đổ nước và đậu đỏ vào nồi ninh 
nhỏ lửa trong 30 phút rồi thả cá chép vào đun tiếp 
30 phút nữa. Cuối cùng cho thiên hoa phấn vào 
khuấy đểu, đun sôi lại, nêm muối, mì chính vừa ăn 
là được. 

Công dụng: 

Kiện tỳ ích vị, trừ thấp tiêu thũng, hạ đường, 
huyết. Dùng cho người bệnh tiểu đường dạng dạ 
dày nóng, phổi nóng, táo nhiệt. Với người bệnh 


49 



kèm theo chứng cao huyết áp và mắc bệnh thận thì 
càng hiệu quả hơn. 


CANH TUỴ LỢN VỚI HẢI SÂM 


Nguyên liệu: 


Hải sâm 

4 con 

Tuy lợn 

1 cái 

Trứng gà 

1 quả 

Cẩu khởi tử 

30g 

Cách làm: 



Hải sâm ngâm nước bỏ nội tạng, rủa thái đoạn 
ngắn. Tuy lợn rủa sạch thái mỏng cho vào bát rồi 
đập trứng gà, hải sàm vào trộn đểu, đưa vào nồi 
hấp, hấp chín thì lấy ra cho vào nồi đất, đổ nước lã 
vào vừa đủ, đun to lủa cho sôi lên. Sau đó cho rượu, 
cẩu khởi tử vào, chuyển đun nhỏ lửa trong 30 phút, 
nêm, muối,' mì chính và ngũ vị hương vào là được. 

Công dụng: 

Bổ âm nhuận táo, tiêu khát hạ đường. Dùng cho 
các loại bệnh tiểu đường, nhất là những người trung, 
cao tuổi bị bệnh tiểu đường kèm chứng thận âm hư, 
dạ dày nóng. 


CANH VỎ DƯA HẤU 

Nguyên liệu: 

Cùi trắng dưa hấu 300g 
50 



Cách làm: 

Dưa hấu rủa thật sạch, gọt bỏ lớp vỏ cứhg bên 
ngoài, bổ ra gọt bỏ phần thịt dưa đỏ hồng. Chỉ lấy 
phần trắng ờ ngoài mang thái mỏng, cho vào nồi 
đất cùng 2 lít nước đun lủa vừa trong 30 phút là 
được. 

Chia ra uống 2 lần sáng và tối. 

Công dụng: 

Thanh nhiệt, tạo nước bọt, chống khát, hạ đưởng 
huyết. Thích hợp với mọi dạng bệnh tiểu đường, 
nhất là những người bệnh trung, cao tuổi kèm 
chửng táo nhiệt, dạ dày nóng, tổn thương phổi. 


CANH RAU MUỐNG, RÂU NGÔ 
Nguyên liệu: 

Rau muống 150g 

Râu ngô 50g 

Cách làm: 

Rau muống rửa sạch thái đoạn ngắn, râu ngô rửa 
sạch cũng thái ngắn. Cho hai thứ vào nồi đất và 
2000ml nước đun nhỏ lửa trong 30 phút là được. 

Công dụng: 

Thanh nhiệt giải độc, tạo nước bọt chống khát, 
hạ đường huyết, hạ huyết áp. Thích hợp với mọi 
dạng bệnh tiểu đườpg nhất là với người trung và cao 
tuổi bị tiểu đường kèm theo chứng táo nhiệt, phổi 


51 



thương tổn, dạ dày nóng, cao huyết áp thì càng 
công hiệu hơn. 


CÁ DIẾC CHÈ XANH 

Nguyên liêu: 

Cá diếc một con 100 - 200g 
Chè xanh 10 - 25g 

Cách làm: 

Cá diếc làm sạch,bỏ một và mang, cho chè xanh 
vào bụng cá găm lại, cho ít dầu và muôi vào chưng 
cách thuỷ, khi ăn bỏ đi chè xanh. 

Công dụng: 

Có tác dụng kiện tỳ !ợí thấp, tiêu thực, trìi phiền 
khát, thích hợp vớỉ người đái đường hay khát uống 
nhiều, tiêu hoá kém, tích trệ. 


TRỨNG GÀ RÁN 

Nguyên liệu: 

Trứng gà 5 quả 

Hành, gia vị, dầu thực vật vùồ đủ 

Cách làm: 

Đập trứng gà vào bát, cho gia vị vào đánh 
đều. Cho dầu vào chảo đun nóng già rồi đổ hành 


52 



vào phi cho thơm sau đó đổ trứng vào rán chín là 
được. 

Công dụng: 

Bổ âm nhuận táo, mát thông họng, dưỡng vị 
tạo nước bọt. Thích hợp với người mắc bệnh tiểu 
đường. 


RAU CHÂN VỊT VỚI GỪNG THẢI CHỈ 


Nguyên liệu: 


Rau chân vịt 

250g 

Gừng non tươi 

lOg 

Muối tinh 

2g 

Xì dầu 

5g 

Dầu vừng 

5g 

Dầu hoa tiêu 

2g 

Mì chính, dấm ăn 

vừa đủ 


Cách làm: 

Rau chân vịt bỏ lá vàng úa, rửa sạch, thái 
khúc dài 7 cm. Gùng cạo vỏ rửa sạch, thái chỉ. Cho 
nước vào nồi đun sôi Ịên rồi thả rau vào trần qua, 
vớt ra vắt nhẹ bớt nước để ra đĩa cho nguội. Đổ 
gừng, xì dầu, muối, mì chính, dấm vào trộn đều với 
rau câu, cuối cùng tưới dầu vừng và dầu hoa tiêu lên 
trên là được. 


53 



Công dụng: 

Dưỡng huyết thông tiện, thích hợp cho người bi 
bệnh tiểu đường. 


RAU CHÂN V|T TRỘN DẤU VỪNG 
Nguyên liệu: 

Rau chân vịt tươi 250g 
Cách làm: 

Luộc chín rau, đổ nước trộn với dầu vừng, ăn 
ngày hai lần. 

Công dụng: 

Dùng cho người bệnh đái đường, huyết áp cao, 
nhức đầu, bí đại tiện mãn tính. 


CHÁO VỚI RỀ RAU CHÂN VỊT 

Nguyên liệu: 

Rễ rau chân vịt tươi 250g 

Kê nội kim lOg 

Gạo tẻ 100g 

Cách làm: 

Rễ rau chân vịt rửa sạch thái nhỏ, cho vào nồi 
cùng^kè nội kim và nước vừa đủ sắc lên 30 phút rồi 
lọc lay nước bỏ bã. Dùng nước này cho vào gạo đã 
vo sạch nấu lên thành cháo. 


54 



Ăn nóng. 

Công dụng: 

Lợi ngũ tạng, chống khát, nhuận tràng, dùng cho 
bệnh tiểu đường. 


CHÈ MẠCH ĐÔNG 

Nguyên liệu: 

Mạch đông 15- 30g 
Cách làm: 

Cho mạch đông vào cốc pha trà rồi đổ nước sôi 
vào, đậy nắp lại một lát là được. 

Uống nhiều lần thay chè 

Công dụng: 

Dưỡng âm bổ phế, thanh nhiệt, ích vị tạo nước 
bọt. Dùng cho các chứng nhiệt, tiêu khát, cổ hang 
khô, bí đại tiện. 

CHỀ GỪNG MUỐI 


Nguyên liệu: 


Gừng tươi 

2g 

Muối ăn 

4.5g 

Chè xanh 

6g 


55 



Cách làm: 

Cho gia vị vào cốc pha ừà, đổ 500ml nước sôi 
vào. 

Uống thay chè 

Công dụng: 

Thanh nhiệt, nhuận táo, dùng cho người tiểu 
đường, khát nước uống nhiều, tiểu nhiều. 


CHÁO THỦ Ô TÁO HỔNG 

Nguyên Bệu: 

Hà thỏ ô 30g 

Táo đỏ 10 quả 

Cánh mễ 200g 

Đường trắng vừa đủ. 

Cách làm: 

Hà thủ ô cho vào nồi sắc lấy nước, táo đỏ nia 
sạch bỏ hạt. Sau đó cho cánh mễ, táo đồ vào nước 
hà thủ ô đun thành cháo, mỗi pgày ăn một lần. 

Công dụng: 

Dưỡng huyết nhuận táo. 


56 



CHÁO HẠNH NHÂN NẤU VỚI VÙNG 
Nguyên liệu: 

Hạrih nhân 30g 

Vùng đen lOOg 

Cánh mễ lOOg 

Đường ừắng vừa đủ. 

Cách làm: 

Cho hạnh nhân, vừng đen, cánh mễ cùng lượng 
nước vừa đủ để lên bếp nấu bằng lửa vừa nhuyễn 
thành cháo sau đó cho đường vào, mỗỉ ngày ăn một 
lẩn. 

Công dụng: 

Thuận khí đạo trệ, giáng nghịch thông tiện. 

CHÁO NGÓ SEN 

Nguyên liệu: 


Ngó sen 

300g 

Trần bì 

10g 

Chỉ xác 

lOg 

Cánh mễ 

100g 

Muối một ít. 



57 



Cách làm: 

Ngó sen rửa sạch thái vụn. Cho trần bì, chỉ xác, 
cánh mễ, ngó sen cùng lượng nước vừa đủ nấu 
thành cháo, sau đó thêm muối vào vừa ăn, mỗi 
ngày ăn một lần. 

Công dụng: 

Thuận khí đạo trệ, giáng nghịch thông tiện. 


HOÀNG KỲ NGỌC TRÚC NẤU THịĩTHỎ 
Nguyên liệu: 

Hoàng kỳ 25g 

Ngọc trúc 30g 

Thịt thỏ 150g 
Muối một ít. 

Cách làm: 

Thịt tho làm sạch chặt nhỏ. Cho hoàng kỳ, ngọc 
trúc, thịt thỏ cùng lượng nước vùa đủ nấu chín, nêm 
gia vị vào vừa ăn, mỗi ngày ăn một lần. 

Công dụng: 

Ich khí thông tiện. 


BỘT VỪNG HOÀNG KỲ MẬT ONG 
Nguyên liệu: 

Vừng đen 60g 


58 



Hoàng kỳ 30g 
Mặt ong vùà đủ 

Cách lam: 

Vừng đen giã nhỏ, cho vào nồi cùng lượng nước 
vừà đủ nấu chín thì cho mật ong vào nấu tiếp. 
Hoàng kỳ rủa sạch cho vào nồi cùng lượng nước 
vừa đủ sắc lây nước bỏ bả đi cho vào nấu cùng hai 
vị trên, mỗi ngày ăn một lần. 

Công dụng: 

ích khí thông tiện. 

CHẦO HỔ ĐÀO NHÂN 


Nguyên liệu: 


Hồ đào nhân 

80g 

Đẳng sâm 

30g 

Cánh mễ 

100g 

Cách làm: 



Hồ đào nhân bỏ vỏ giã nát. Cho hồ đào nhân, 
đẳng sâm, cánh mễ cùng lượng nước vừa đủ nấu 
thành cháo, mỗi ngày ăn một lần. 

Công dụng: 

Ich khí thông tiện. 


59 



BẠCH MỘC NHĨ HẨP NƯỎC ĐƯỜNG 
Nguyên liệu: 

Bạch mộc nhĩ lOg 

Đại táo 15 quả 

Đựờng trắng vừa đủ. 

Cách làm: 

Bạch mộc nhĩ ngâm nước rửa sạch, đại táo rửa 
sạch bỏ hạt. Cho bạch mộc nhĩ, đại táo, đường hoà 
nước vào bát để vào nồi hấp cách thuỷ trong 1 giờ, 
mỗi ngày ăn một lần. 

Cong dụng: 

Dưỡng huyết nhuận táo. 


TRÚNG HẤP NGÓ SEN 

Nguyên Bệu: 

Trứng gà 2 quả 

Nước ngó scn 30ml 
Đường phẻn một ít. 

Cách làm: 

Đập trứng gà vào bát, sau khi khuấy đều cho 
nước ngó sen vào, cho vừa lượng đường phẻn, lại 
cho thêm lượng nước nóng vào đánh đều. Sau đó 
cho bát trứng ngó sen vào nồi nước hấp cách thuỷ 
khoảng 15 phút, sau khi sôi đun thêm 5 phút là 
được. 


60 



Công dụng: 

Tư âm dưỡng huyết, nhuận táo dập phong, 
thanh nhiệt sinh tân, mát máu. 


CHÁO VỎ QUÝT 

Nguyên liệu: 

Vỏ quýt tươi 20g 

Gạo lút 50g 

Cách làm: 

Vỏ quỷt tươi rửa sạch xé miếng nhỏ, gạo lứt vo 
sạch, cho cả hai thứ vào nồi đổ vào một lượng nước 
vừa đủ. Cho lên bếp nấu đến khi gạo chín nhuyễn 
thành cháo. 

Công dụng: 

Lý khí hoà vị kiện tỳ táo thấp. 

NƯỚC CAM MẬT ONG 

Nguyên liệu: 

Cam 50g 

Mật ong 30g 

Cách làm: 

Rửa sạch cam để cả vỏ cắt thành 4 miếng, cho 
vào nồụ cho vào một iượng nước vừa phải, bắc lên 
bếp, đun sôi, cho mật ong vào, vặn lứa nhỏ nâu 
khoảng 20 phút, bắc ra bỏ cam lấy nước uống. 


61 



Cồng dụng: 

Bổ trung ích khí, hoãn cấp chỉ đau, nhuận táo 
giải độc. 


GẠO TỀ HẨM KHOAI TÂY 

Nguyên liệu: 

Khoai tây 300g 
Gạo tẻ lOOg 
Mật ong lOg 

Cách làm: 

Vo sạch gạo cho vào nổi. Khoai tây gọt vỏ rửa 
sạch thái miêng. Cho khoai tây và gạo vào nồí cùng 
một lượng nước vto đủ nấu thành cháo, cuối cùng 
cho thêm một ít mật ong vào là được. 

Công dụng: 

Khoai tây bao hàm nước, hợp chất đường, 
vitamin, phốt pho, can xi, sắt và nhiều thành phần 
dinh dưỡng khác có công dụng khoẻ lá lách, giải 
độc, hoà vị tiêu đờm ... Chất xơ trong khoai tây có 
công dụng tăng cường sự co bóp của dạ dày. Mật 
ong có nhiều axit hữu cơ và chất xúc tác để bôi trơn 
đường ruột và có tác dụng rất tốt đối với bệnh táo 
bón, tăng cảm giác thèm ăn. 



CHÁO VỪNG ĐEN QUY HẠNH 


Nguyên Bệu: 


Vừng đen 

100g 

Hạnh nhân 

30g 

Đương quy 

10g 

Cánh mễ 

lOOg 

Đường trắng vừa đủ. 


Cách làm: 

Cho vừng đen, hạnh nhân, đương quy, cánh mễ 
cùng lượng nước vừa đủ nấu thành cháo, sau đó cho 
đương trắng vào vừa ăn, mỗi ngày ăn một lần. 

Công dụng: 

Dưỡng huyết nhuận táo. 

LẢ KHOAI LANG XÀO THÍT nạc 
N guyên Bệu: 


Lá khoai lang tươi 

300g 

Thịt lợn nạc 

60g 

Dầu ăn 

20g 

Muối một ít. 



Cách làm: 

Lá khoai lang rửa sạch, thịt lợn nạc rủa sạch thái 
thành miếng, cho cả hai vào nồi tra dầu muối vào 
xào chín, mỗi ngày ăn một lần. 


63 



Công dụng: 

Dưỡng huyết nhuận táo. 


MỘC NHÌ HẢI SÂM HẦM LÒNG LỌN 


Nguyên liệu: 


Mộc nhĩ 

30g 

Hải sâm 

30g 

Lòng già lợn 

150g 

Muối một ít. 



Cách làm: 

Lòng lợn già rửa sạch thái miếng nhỏ, cho vào 
nồi cùng hải sâm, mộc nhĩ, một lượng nước vừa đủ 
hấp chín, mỗi ngày ăn một lần. 

Công dụng: 

Dưỡng huyết nhuận táo. 


CHÁO NHỤC THƯNG DƯNG NẤƯ THỊT DÊ 
Nguyên liệu: 

Nhục thung dung 30g 
Thịt dê lOOg 

Cánh mễ 250g 

Cách làm: 

Thịt dê rửa sạch thái miêng nhỏ, nhục thung 
dung cho vào nồi sắc trước lọc bỏ bà đi, lấy nước 


64 



nâu cháo. Cho thịt dê, cánh mễ vào nước nhục 
thung dung nấu thành cháo, chi gia vị vào vừà ăn, 
mỗi ngày ăn một lần. 

Công dụng: 

On nhuận thông tiện. 


VỪNG HẠCH ĐÀO NHÂN 

Nguyên liệu: 

Vìfng đen 500g 

Hạch Jhảo nhân 500g 
Mật ong vừa đủ 

Cách làm: 

Vừng đen, hạch thảo nhân rửa sạch, cho vào nồi 
sắc hai lần, ngào thành cao, trộn đều với mật ong. 
Dùng trước bữa ăn, mồi ngày dùng 5 thìa, dùng với 
nước ấm, mỗi ngày ăn một đến hai lần. 

Công dụng: 

On nhuận thông tiện. 


CHÁO VỪNG 


Nguyên liệu: 


Vừng đen 

50g 

Hồ hạch thảo 

30g 

Cánh mễ 

lOOg 


65 



Đường ừắng lOOg 

Cách làm: 

Rang chín vừng đen, hồ hạch thảo rồi nghiền 
thành bột, cánh mễ vo sạch cho vào nồi nấu thành 
cháo, xong rồi cho bột vừng đen và hồ hạch thảo, 
đường ừắng vào trộn đều, mỗi ngày ăn một lần. 

Công dụng: 

Âm nhuận tảo, thông tiện. 

BỘT VỪNG ĐEN, ĐÀO TÙNG 
Nguuyên liệu: 

VCừig đen 30g 

Hồ hạch nhân 50g 

Tùng tử nhân 50g 

Oc lý nhân 50g 

Mật ong vừa đủ. 

Cách làm: 

Gĩa nát vừng đen, hồ hạch nhân, tùng tử nhân, 
úc lý nhân trộn đều với mật ong, uống với nước sôi 
ấm, mỗi ngày ăn hai lần. 

Công dụng: 

Am nhuận tảo thông tiện. 


66 



CHUỐI HẤP NƯỚC ĐƯÒNG 


Nguyên Bệu: 

Chuối 3 quả 

Đường trắng vừa đủ 
Cách làm: 

Chuối bóc bỏ vỏ, đường hoà thành nước. Cho chuối 
vào nước đường hấp cách thuỷ. Mỗi ngày ăn một 
đến hai lần, dùng đến khi nào đại tiện dề thì thôi. 

Công dụng: 

Âm nhuận tảo thông tiện. 

BÁCH HỢP MẬT ONG Ẩm 


Nguyên Bệu: 


Bách hợp 

50g 

Mật ong 

20g 

Đường trắng 

20g 

Cách ỉàm: 



Cho bách hợp vào nồi cùng lượng nước vừa đủ 
nấu chín, đổ mật ong, đường trắng vào trộn đều, 
mỗi ngày dùng một đến hai lần, dùng đến khi nào 
đi đại tiện dễ thì thôi- 

Công dụng: 

Âm nhuận tảo thông tiện. 


67 



COM HẨM ĐẬƯ ĐŨA 


Nguyên liệu: 

Đậu đũa lOOg 
Gạo 300g 
Đường đỏ 20g 

Cách làm: 

Gạo vo sạch, rửa sạch đậu đỏ. Đun sôi nước rồi 
cho đậu đũa vào, khi nước bắt đầu sôi, cho lỏa nhỏ 
và khuấy đểu tay đến khi gạo và đậu đũa chín thì 
trộn đều đường vào đun thêm một lúc nữa là được 

Công dụng: 

Đậu đũa là loại thức ãn có dinh dưỡng phong 
phú bao gồm vitamin, chất xơ, chất béo. can xi, sắt 
và carotìn có tác dụng làm tăng khả năng miền dịch 
và kháng bệnh của cơ thể dễ dàng cho tiêu hoá và 
điều trị táo bón. Tinh bột với vị ngọt nhẹ rất tốt cho 
dạ dày và lá lách. 


CHÁO THỊT NẠC SÚP Lơ 


Nguyên liệu: 


Thịt nạc 

50g 

Súp lơ 

200g 

Gạo tẻ 

lOOg 

Bột ngọt 

Ìg 

Muối 

2g 


68 



Cách làm: 

Thịt nạc bãm nhỏ, súp lơ rửa sạch thái miếng. 
Cho gạo đã vo sạch vào nồi và một lượng nước vừa 
đủ đun sôi trong một thời gian ngắn, sau đó cho súp 
lơ, thịt nạc băm nhỏ và mỡ lợn vào trong nồi. Đun 
nhừ thành cháo, khi được cho bột ngọt và muối vào 
đảo đều là được 

Công dụng: 

Loại rau súp lơ rất tốt trong việc phòng bệnh xấu 
máu và cảm cúm. Thịt ÌỢn có hàm lượng protein, 
chất xơ phong phú, giúp bổ âm, nhuận tràng, có 
công hiệu làm cho cơ thể khoẻ khoắn, cỏ hiệu quả 
cao trong việc điều trị bệnh táo bón và tiêu hoá 
kém. Gạo tẻ có chứa nhiều axit hữu cơ, muối vô cơ, 
làm tãng sự ngon miệng và có hỉệu quả trong việc 
thúc đẩy quá trình tiêu hoá. 


KHOAI TÂY XÀO 


Nguyên liệu: 

Khoai tây 400g 

Dầu thực vật 30ml 

Xì dầu 5ml 

Muối 2g 

Hành 5g 

Tiêu lg 


69 



Cách lảm: 

Khoai tây gọt vỏ rửa sạch thái thành miếng luộc 
qua sau đó vớt ra để nguội. Cho dầu thực vật vào 
đun đên nóng già phi thơm hành hoa rồi cho khoai 
tây vào đảo đều, cho thêm xì dầu, muối, đảo thêm 
một lát là được. 

Công dụng: 

Phòng và trị các bệnh như tỳ vị hư yếu, táo bón, 
bệnh viêm loét dạ dày, ăn không ngon, tiêu hoá 
kém, thúc đẩy sự hoạt động của đường ruột nâng 
cao khả năng tiêu hoá thức ăn của đường ruột. 


MÓN NỘM RAU DIẾP 


Nguyên liệu: 


Rau diếp 

200g 

Gừng tươi 

10g 

Rau cải hạt 

150g 

Muối 

2g 

Đường trắng 

10g 

Xỉ dầu 

3ml 

Giấm thơm 

5ml 

Bột ngọt 

lg 


Cách làm: 

Rau diếp rửa sạch, thái sợi, sau đó ướp muối 
khoảng 2 giờ, đem ra rửa sạch, cho vào nước sôi, 
tra đường trắng, bột ngọt và dầu thơm. Rau cải hạt 
70 



cắt thành từng đoạn, luộc qua bằng nứơc sôi cho 
thêm đường trắng, xì dầu, giấm thơm, bột ngọt và 
gia vị vào ướp khoảng 2 giờ. Gừng non bỏ vỏ rửa 
sạch thái sợi, cho vào nước đang sôi một lúc vớt ra 
cho giấm vào ướp 30 phút. Cho rau diếp, rau cải 
hạt và gừng non trộn đều với nhau là có thể dùng 

được. 

Công dụng: 

Dùng cho các chứng bệnh như tiêu hoá kém, táo 
bón dẫn đến loét dạ dày. Người bệnh tri nên ăn ít. 


NỘM RAU CÂU 

Nguyên liệu: 


Rau câu 

250g 

Gừng tươi 

15g 

Muối 

2g 

Xì dầu 

3ml 

Dầu thơm 

5ml 

Hạt tiêu 

2g 

Bột ngọt 

Ìg 

Giấm 

10ml 


Cách làm: 

Gừng tươi bỏ vỏ rửa sạch thái nhỏ, rau câu nhặt 
rửa sạch thái khúc. Cho nước vào đun sôi bỏ rau 
câu vào chần qua, sau đó cho muối, xì dầu, dầu 


71 



thơm, hạt tiêu, bột ngọt, giấm vào trộn đều là ăn 
được. 

Công dụng: 

Bố tỳ dưỡng âm, thanh nhiệt lợi khí, phòng và 
chũte bệnh viêm dạ dày mân tính, thiếu máu, táo 
bón. 


CỦ CẢI HẨM ĐẬU PHỤ 


Nguyên liệu: 


Đậu phụ non 

250g 

Củ cải 

250g 

Dầu vừng 

lOml 

Bột ngọt 

Ìg 

Muối 

2g 

Bột đỏ' 

10g 

Tỏi 

5g 


Cách làm: 

Cho đậu phụ vào nước sôi ngâm qua một lúc, sau 
đó vớt ra thái lát. Cú cải rủfo sạch thái sợi nhỏ trôn 
với bột đỏ xào bằng dầu thêm một chút nước nóng 
đun đên khi củ cải nhừ thì cho đậu phụ vào thêm 
một chút gia vị, dầu vừhg và một ít tỏi vào là được. 
Công dụng: 

Thúc đấy quá trình co bóp của dạ dày, đại tiên dễ 
dàng, tiêu đờm, lợi tiểu, dễ tiêu, tiêu hoá kém, bị 
phù thũng khi mang thai, táo bón. 

72 



TH|T LỢN XÀO HÀNH TÂY 


Nguyên liệu: 

Hành tây lOOg 

Thịt lợn nạc 200g 

Râu thơm 5g 

Dầu đậu nành 30ml 

Xi dầu 3ml 

Đường trắng lOg 

Rượu 3ml 

Bột ngọt lg 

Dầu hoa tiêu lml 

Cách làm: 


Hành tây và rau thơm rửa sạch, để ráo, thái 
nhỏ; thịt lợn rửa sạch, thái lát mỏng. Dầu đậu nành 
sau khi đun móng già cho thịt vào xào, để đến khi 
thịt chín cho hành, đường trắng, rượu, xỉ dầu, tiếp 
tục xào, đên khi chín cho thêm rau thơm và bột 
ngọt, lúc ăn thêm dầu thơm. 

Công dụng: 

Thịt lợn là loại thức ăn có hàm lượng dinh 
dưỡng cao, có tác dụng bổ âm, dưỡng thể, bổ tì, bổ 
thận, dùng đề phòng trị các bệnh như thể chất yếu 
ớt, táo bón, ho khan, thiếu máu, toàn thân mất sức, 
đô mồ hôi, thân thể gầy còm, da khô ráp. Tỏi tây 
chứa thành phần dinh dưỡng như axit kháng xấu 


73 



máu, canxi, phôtpho, chất carôtin tác dụng diệt vi 
khuẩn có trong cơ thể. 


TH|T xào gừng 

Nguyên liêu: 


Gừng 

30g 

Thịt lợn 

150g 

Ớt đỏ 

10g 

Dầu lạc 

30ml 

Bột ngọt 

20g 

Hành 

5g 

Rượu màu 

3ml 

Xi dầu 

5ml 

Muối 

2g 

Đường trắng 

Ig 

Dầu mè 

lml 


Công dụng: 

Gùng tươi bỏ vỏ, thái sợi, crt bỏ hạt rửa sạch 
và thái sợi. Sau khi đổ dầu vào nồi đun nóng thi bỏ 
thịt vào xào, đến khi chín đổ ra bát. Đổ vào nồi một 
chút dầu, đun nóng lên thi cho gừng, ớt vào. Khi 
thấy mùi thơm thì cho bột ngọt, muối, xì dầu, dấm, 
rượu, nước vào. Bỏ thịt vào, khi sôi lên thì nếm 
thêm bột ngọt, lọc nước đổ vào nồi và cho thêm 
dầu mè là được. 


74 



Công dụng: 

Trong gừng tươỉ có các thành phần dinh 
dưỡng như protein, đường, chất xơ, chất béo... 
Chất xơ trong gừng có tác dụng thúc đẩy sự hoạt 
động, nâng cao khả năng tiêu hoá thức ăn của dạ 
dày và ruột. Trong thịt lợn có các thành phần dinh 
dưỡng, prôtêin, chất béo, hợp chất cácbon và nước, 
hyđrát cácbon, canxí...các tác dụng bổ gan, mật, 
nhuận tràng. Ản món này có thể chữa các bệnh như 
táo bón, ho khan, thiếu máu, máu xấu, ra mồ hôi 
trộm, cơ thế gầy yếu, da khô, có đờm, đau dạ dày, 
nôn mửa, hô suyễn, tức ngực, phong hàn, cảm 
lạnh. 


THỊT LỌN HẦM CÀ CHƯA 

Nguyên liệu: 


Thịt lợn nạc 

100g 

Cà chua 

500g 

Gừng bột 

5g 

Hành 

5g 

Bột ngọt 

lg 

Đường trắng 

10g 

Giấm thơm 

5ml 

Muối 

3g 

Dầu đậu nành 

30ml 

Tinh bột 

10g 


75 



Cách làm: 

Cà chua sau khi rủà sạch, thái thành miếng 
nho; thịt lợn thái nhỏ. Cho dầu vào đun đến khi 
nóng già cho cà vào xào qua, chờ đến khi cạn nước 
vót ra cho dâu vào. Sau khi dầu đã nóng cho hành, 
gừng vào phi đên khi có mùi thơm cho thịt vào, cho 
bột nhào đều rồi đổ vào chảo, sau đó tiếp tục dùng 
ltte nhỏ đun khoảng 10 phứt, cho một lượng giấm, 
hành và dầu vừng víte đủ là có thể dùng được. 

Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng thanh nhiệt, giải 
độc, lưu thông máu. Cà chua còn có thể khống chế 
sự sinh sống cua các tế bào ung thư có trong khí 
quản và dạ dày, từ đó làm giảm thiểu tí ỉệ phát bệnh 
ung thư dạ dày và ung thư đường ruột. 

THỊT LỌN XÀO TỎI 

Nguyên liệu: 


Thịt lợn nạc 

100g 

Mầm tỏi 

200g 

Đường 

5g 

Gìtìig 

5g 

Rượu màu 

5m! 

Bột ngọt 

Ig 

Muối 

2g 

Dầu đậu nành 

30ml 


76 



Cách làm: 

Thịt lợn sau khi rửa sạch bãm nhỏ, tỏi vỏ rễ 
và lá già cắt thành đoạn nhỏ. Dầu sau khi đun nóng 
già, cho gừng vào xào đến khi có mùi thơm cho thịt 
vào xào qua, thêm rượu màu, xào một vài phút rồi 
cho tỏi. Khi tỏi mềm, cho xì dầu và đường, bột 
ngọt, trộn đều vài phút sau đó có thể bày ra đĩa. 

Công dụng: 

Mầm tỏi bao hàm các thành phần dinh 
dưỡng như protein, vitamin, chất sắt, canxi, 
phốtpho, chất carôtin, chất béo, có công hiệu, bổ 
tì, tiêu hoá thức ăn, kích thích tiêu hoá, giải độc, 
diệt trùng. Trong thịt lợn có chứa các chất cácbon, 
vitamin, canxi, ... có thể dùng đề phòng trị các 
bệnh như thể chất yếu ớt, àn không ngon, tiêu hoá 
kém cho hiệu quả rốt tốt. 


XƯƠNG SƯÒN XÀO SƠN TRA 

Nguyên liệu: 


Xương sờn 

500g 

Sơn tra 

50g 

Dầu lạc 

30ml 

Giấm 

5ml 

Hành 

5g 

Gừng 

3g 

Dầu vìíng 

2g 


77 



Đường trắng 

5g 

Muối ăn 

Ig 

Bột ngọt 

Ig 


Cách làm: 

Sơn tra rửa sạch, gừng và hành thái nhỏ, 
xương sờn rứa sạch để ráo, chặt thành miếng cho 
vào bát cho rượu màu, bột ngọt, muối ăn ướp 
khoang một giờ. Cho dầu lạc vào đun nong già cho 
xương sườn vào xào, sau đó vớt ra để ráo dầu. Đun 
dầu lạc cho nóng bỏ gừng, hành vào phi cho đến 
khi có mùi thơm cho quả sơn tra, xương sườn, 
nước, sau dó cho thêm đường trắng, xi dầu, rượu 
màu đun sôi. Sau khi đun sôi bằng lửa nhỏ khoảng 
30 phút cho giam, bột ngọt, đên khi cạn nước rắc 
dầu vừng lên trên là có thể ăn được. 

Công dụng: 

Dùng để phòng và trị bệnh dạ dày suy thoái 
mãn tính, trướng bụng, khó nuốt, ợ nấc, tiêu hoá 
kém, táo bón. 


THỊT gà xào nấm hưong 

Nguyên liệu: 


Nấm hương 

100g 

Thịt gà 

100g 

Muối 

2g 

Bột ngọt 

Ig 


78 



Đường 

5g 

Gừng 

5g 

Dầu đậu nành 

30ml 


Cách làm: 

Thịt gà rửa sạch để ráo, thái thành miếng 
nhỏ. Nâm hương rủa sạch thái miếng. Cho dầu vào 
nồi đun đến khi nóng già cho hành, gừng phi lên, 
sau đó cho thịt gà vào xào một lúc, cuối cùng cho 
gia vị, nấm hương và một ít nước nấu một lúc là 
được. 

Công dụng: 

Chừa các bệnh như táo bón, viêm loét dạ dày 
mãn tính. 


GÀ ĐỔNG HẦM GÙNG 

Nguyên liệu: 

Gà đồng 1 con 

Bột gừng 5g 

Cách làm: 

Gà đồng làm thịt để cả con, đặt vào bát lớn. 
Rắc đều bột gừng lên toàn thân gà, để cho gừhg tiết 
ra nước, cho vào trong bụng gà. Cho gà vào nồi đậy 
chặt nắp hầm nhỏ lửa khoảng 2 giờ là có thể dùng 
được. 


79 



Công dụng: 

Chữa trị các chứng bệnh đau dạ dày, tắc 
nghẽn hậu môn. 

THỊT LỌN NẤU DƯA CHUA 

Nguyên Bệu: 


Dưa chua 

50g 

Thịt lợn nạc 

ìoõg 

Nước canh 

lOOOml 

Muối 

2g 

Mì chính 

Ìg 


Cách làm: 

Thái dưa chua thành sợi nhỏ, thịt lợn nạc rửa 
sạch thái thành sợi ngâm trong nước một lúc. Cho 
nồi lên bếp, cho dưa chua, muối, nước canh vào 
nồi, sau khí sôỉ cho ra một bát lớn. Cho nước canh 
và thịt vào nồi đun sôi, vớt hết váng, cho mì chính 
vào là dùng được. 

Công dụng: 

Tăng cường sự co bóp của dạ dày và ruột và 
phòng trị bệnh táo bón. 


THỊT LỢN HẨM KHOAI IANG 

Nguyên liệu: 

Khoai lang 250g 


80 



Thịt lợn 

250g 

Rượu màu 

5ml 

Muối tinh 

3g 


Cách làm: 

Khoai lang gọt vỏ, thái miếng. Thịt lợn rủa 
sạch, thái miếng nhỏ, bỏ vào nồi đổ rượu, muối và 
một lượng nước vừa đủ đun to lửa, hớt các bọt nối 
trên mặt đun khoảng một giờ thì cho khoai lang vào 
đun tiếp khi khoai lang nhừ là được. 

Công dụng: 

Trị các chửng viêm dạ dày mãn tính, táo 

bón. 


CHÁO TÍA TÔ 


Nguyên liệu: 


Gạo tẻ 

lOOg 

Tía tô 

20g 

Hạt tiêu 

Ig 

Gừng 

5g 

Muối 

Ig 


Cách làm: 

Gạo tẻ vo sạch, lá tía tô rửa sạch, gừng băm 
nhỏ. Cho tía tô vào trong nồi đổ thẽm một lượng 
nước vừa đủ đun nhỏ lửa trong khoảng 20 phút vớt 
bỏ bã lấy nước, tiếp đó cho gạo tẻ, gừng và thêm 
một ít nước vào. Đun sôi sau đó cho lủa nhỏ đun 



trong khoảng 30 phút cho thêm muối ăn, hạt tiêu 
vào đun trong khoảng 2 phút là được. 

Câng dụng: 

Phòng và trị các chứng bệnh như tỳ vi hư, 
trướng bụng, táo bón. 


ĐẠI HOÀNG HẨM DẠ DÀY LỢN 
Nguyên liệu: 


Dạ dày lợn 

250g 

Đại hoàng 

20g 

Muối 

lg 


Cách làm: 

Dạ dày lợn và đại hoàng rửa sạch. Cho đại 
hoàng vào trong dạ dày lợn rồi để vào nồi đất cho 
nước vào thêm muối sau đó đun nhỏ lủa trong hai 
tiếng là được. 

Công dụng: 

Dùng cho các chứng bệnh như loét dạ dày, 
viêm dạ dày mãn tính, sa dạ dày táo bón. 


CHÁO GẠO TẺ KHOAI MÔN 


Nguyên liệu: 


Khoai môn 

150g 

Gạo tẻ 

50g 

Dầu thực vật 

lOml 


82 



Muối lg 

Cách làm: 

Gạo tẻ vo sạch, khoai môn bỏ vỏ rửa sạch 
thái miêng vừa ăn. Cho gạo tẻ và khoai môn vào 
nồi cùng một lượng nước vừa đủ, đun nhỏ lửa đợi 
tới khi cháo chín nhừ là được, thêm muối và dầu 
thực vật là được. 

Công dụng: 

Kích thích sự thèm ăn, phòng và trị bệnh dạ 
dày, ruột suy yếu, táo bón, phân khô. 


CHÁO KHOAI LANG 

Nguyên liệu: 

Gạo tẻ lOOg 

Khoai lang lOOg 

Cách làm: 

Gạo tẻ vo sạch, khoai lang rửa sạch thái 
miếng cho vào nồi cùng một lượng nước vừa đủ. 
Đun sôi, sau đó dùng lửa nhỏ ninh nhừ đến khi 
thành cháo là được. 

Công dụng: 

Có lợi cho việc bài tiết chất thải, phòng và trị 
bệnh táo bón, bệnh da dày và ruột. 


83 



HẠT SEN HẤP THỊTVỊĩ 


Nguyên Bệu: 


Vịt 

1 con 

Hạt sen 

30g 

Qủa ngân hạnh 

lOg 

Gừng 

5g 

Hành 

5g 

Bột tiêu 

5g 

Rượu màu 

5ml 

Muối 

3g 

Mì chính 

lg 

Dầu lạc 

5ml 


Cách làm: 

Vịt làm sạch lông rỉte sạch mổ bỏ nội tạng. 
Rượu, muối, mì chính, dầu ỉạc trộn đều với nhau. 
Hành thái khúc, gừng thái miếng. Cho hỗn hợp 
trên vào trong và ngoài con vịt. Rủâ sạch quả ngân 
hạnh, hạt sen bỏ vào trong con vịt. Cho vào nồi 
hấp trong vòng hai giờ là được. 

Công dụng: 

Kích thích sự hoạt động của dạ dày và ruột 
trị táo bỏn rất tốt. 


84 



CUA HẤP 

Nguyên liệu: 

Cua bể 6 con (khoảng 0,8kg) 

Gừng vài [át 
Hành vài nhánh 
Cách ỉàm: 

Cua rửa sạch, thấm khô nước, chặt thành miếng, 
cho hành gừng đặt đáy đã, chắp cua theo nguyên 
dạng để trong đĩa, hấp cách thuỷ khoảng 10 phút 
cho chín, lấy ra, nhặt bỏ hành gừng. Đun mỡ nóng, 
rưới lên cua, ăn nóng. 

Công dụng: 

Dưỡng gân bổ khí, điều hoà chức năng dạ dày, 
dễ tiêu hoá thức ăn, thanh nhiệt, tan kết, mát gan, 
sáng mắt. 

Người lạnh bụng ăn ít, phụ nữ có thai không 
được ăn. 

RAU CẢI NẤU CUA. 

Nguyền ỉỉệu: 

Thịt cua bể 250g 

Rau cải 400g 

Tỏì băm nhỏ lOg 


85 



Gia vị: Muối 1/2 thìa con, rượu 1 thìa canh, 
nước gùhg 1 thìa canh, hạt tiêu 1 ít, đưòng 1/4 
thìa, nước sốt 2/3 cốc. 

Cách làm: 

Cua rửa sạch, hấp chín cả con, bỏ mai gỡ thịt; 
rau cải nhặt rửa sạch, nhúng qua nước sôi 2 phút, 
vớt ra, để ráo nước, đun nóng dầu phi tỏi thơm, cho 
rau cải vào đảo qua, đun tiếp thịt cua vào đảo, tra 
gia vị, múc ra đĩa. 

Công dụng: 

Đieu hoà chức năng dạ dày, làm thức ăn dễ tiêu, 
thanh nhiệt tan kết ứ, thông mạch bổ âm, bình gan! 
sáng mắt. 


CUA RÁN 

Nguyên liệu: 

Cua sống 800g 

Tỏi băm nhỏ lOg 

Gừng thái sợi 5g 

Hành dam mỗi thứ mỗi ít vừia đủ 
Gia vị ướp: Muối 1/5 thìa con, rượu 2 thìa canh 
Cách làm: 

Cua rửa sạch, lấy xiên tre chọc từ phía đầu càng 
vào trong, lắc nhẹ, cua sẽ chết ngay (làm như vậy 
khi rán, cua không bị rụng càng) cho gia vi ướp. 


86 



Đun nóng dầu (khoảng lkg) cho sôi, đem cua 
vào rán, đậy vung, để nhỏ lửa khoảng 15 phút, gắp 
cả con ra đĩa. 

Gừng, tỏi, hành, dấm chế thành nước chấm. 

Công dụng: 

Bổ gân ích khí, điều hoà chức năng dạ dày, làm 
thức ăn dễ tiêu hóa; thanh nhiệt tán kết, thông 
mạch dưỡng âm, dùng thích hợp đối với người bị 
huyết ứ sau khi đẻ. 


CÀ CHUA NẤU CÁ 


Nguyên liệu: 


Cà chua 

60g 

Gừng 

1 lát 

Hành khô 

2 củ 

Cá chép hồng 

460g 

Nước sốt cà chua 3 thìa canh 


Cách lảm: 

Cá làm sạch để ráo nước, ướp muối, hạt tiêu 
khoảng nửa giờ, tẩm ít bột đem rán vàng cả hai bên 
lườn, cho ra đĩa. Cà chua thái lát, bỏ hạt. Đun dầu 
sôi già, tra gừng, cà chua, thêm ít nước nấu chín, 
cho nước sốt cà chua và gia vị nấu tiếp một lúc, tra 
gùng, thêm bột cho sánh, múc đổ lên trên cá rán. 


87 



Công dụng: 

Linh tâm dịch bổ tỵ, bổ khí huyết, lợi tỳ vị, dưỡng 
nhan sắc. Người gầy yếu, chán ăn, tiêu hoá kém ăn 
rất hợp. 


CÁ RẮC VỪNG RÁN 

Nguyên liệu: 

Thịt cá chép(cá trắng) 40 Og 
Lòng trắng tríửig 1 quả 

Vừng trắng 3/4 cốc 

Gio vị ướp: Muối 1/4 thìa con, nước gừng, rượu, 
mỗi thứ 1,5 thia con. 

Cách làm: 

Cá làm sạch, bọc lấy thịt, thấm khô, thái miếng 
mỏng vừa phải, ướp kỹ; lòng trắng đánh đểu, nhúng 
cá vào rắc vừng. Đun nóng dầu (mỡ) cho cá vào rán 
vàng, lấy ra để ráo, bày đĩa rắc rau mùi phía trên. 

Công dụng: 

Bổ khí, điều hoà chức năng dạ dày, trợ tỳ bổ cơ. 
nhuận ngũ tạng, làm đen tóc, thích hợp với người 
can thận, tinh huyẽt kém, tóc bạc sớm, đau lưng 
mỏi gối, táo bón... 


88 



CANH NÁM ĐÔNG CÔ 


Nguyên liệu: 


Dầu mè 

30g 

Nấm đông cô 

300g 

Gừng 

5g 

Hành 

lOg 

Muối 

2g 

Bột ngọt 

3g 


Cách làm: 

Nấm đông cô ngắt bỏ cuống, rửa sạch, thái 
lát, hành thái khúc, gừng thái lát. Cho nấm, hành, 
gừng vào nồi cùng một lượng nước vífo đỏ đun sôi 
vặn lửa nhỏ nấu trong nửa tiếng rồi cho dầu mè, 
muối, bột ngọt vào là được. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chữa các chứng 
nóng đường ruột, táo bón. 


Mộc NHĨ XÀO 


Nguyên liệu: 

Mộc nhĩ 150g 

Dầu mè 30g 

Rau diếp 150g 

Gừng 5g 

Hành lOg 


89 



Muối 

3g 

Bột ngọt 

3g 

Dầu ăn 

40g 


Cách làm: 

Mộc nhĩ ngâm trong nước nóng cho nở, ngắt 
bỏ cuống, xé thành từng cánh. Rau diếp tước vỏ, 
cắt vuông chiều 3 cm, gừng thái lát, hành thái khúc. 
Đe chảo nóng cho dầu vào phi thơm hành gừng rồi 
cho mộc nhĩ, rau diếp, dầu mè vào xào chín cho 
thêm bột ngọt, muối vào vừa ăn. 

Công dụng: 

Nhuận tràng thông tiện, nóng đường ruột, 
táo bón. 


MÌ VẲN THẮN NẤU PHỤC LINH, THỊT GÀ 
Nguyên liệu: 


Thịt gà 


50g 

Phục linh 


60g 

Bột mì 


500g 

Mật ong 


3g 

Hành hoa 


3g 

Muối 


3g 

Dầu lạc 


lOml 

Nước đậu xanh đậm/íặc lên men 

5g 


Cách làm: 


90 



Phục linh rủa sạch cho vào một lượng nước 
nấu cho cô đặc lại, thịt gà băm nhỏ dầm với tương, 
hành hoa thái chỉ. Cho hành hoa, muối ăn, nước 
đậu xanh đậm đặc và thịt gà dầm tương, trộn đều 
với nhau. Cán mì đã nhào thành từng lớp mỏng, 
chế thành mì vằn thắn tăng nhiệt độ, đợi đến khi 
nước sôi cho mì vằn thắn vào, mì chín là có thể ăn 
ngay. 

Công dụng: 

Làm tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể, 
giảm bớt họat tính của tế bào ung thư, thúc đẩy quá 
trình tiêu hoá, bảo vệ vị ừàng, thích hợp chũa các 
bệnh về tắc môn vị, thiếu máu, viêm dạ dày mãn 
tính, viêm nhiễm đường tiêu hoá. 


SÙI CẢO Hồ LÔ TRÀ TRỨNG GÀ 
Nguyên liệu: 


Hồ lô trà 

200g 

Trứng gà 

4 quả 

Bột mi 

300g 

Hành 

5g 

Gừng 

5g 

Xì dầu 

lOml 

Muối 

lg 


91 



Cách làm: 

Hồ iô trà hay còn gọi là bầu rửa sạch thái hạt 
lựu. Trứng gà đem luộc chín bỏ vỏ thái miếng. Bột 
mì cho vào một lượng nước vừa đủ nhào kỹ thành 
vỏ bánh; hành, gừng thái nhỏ. Đem trứng gà, bầu, 
hành, gừng thêm xì dầu, muối ăn trộn đểu. Dùng 
hổn hợp trên làm nhần bánh lấy phần vỏ nhân 
bánh bọc lại thành từng bánh nhỏ, cho vào nước sôi 
luộc chín là có thể ăn ngay. 

Công dụng: 

Dùng cho các bệnh tỳ vị hư nhược, khô 
miệng, chán ăn, tiêu hoá không tốt, trướng bụng, ợ 
chua.. 


CẢI DẦU XÀO TỎI 

Nguyên liệu: 


Cải dầu 

400g 

Tỏi 

1 củ 

Muối 

2g 

Bột ngọt 

Ig 

Dầu đậu nành 

20ml 


Cách làm: 

Rau cải dầu rủa sạch thái thành khúc ngắn 
Tỏi bóc vố đập dập. Cho dầu vào chảo đun nóng, 
phi thơm tỏi sau đó cho rau cải vào xào qua một 


92 



lúc, cho thêm bột ngọt, muối ăn vào đảo qua một 
lúc là được. 

Công dụng: 

Bổ tỳ, tiêu thức ăn, thúc đẩy tiêu hoá, giải 
độc, diệt trùng, có khằ năng phòng các chứng táo 
bón. 


NỘM MĂNG TƯƠI RAU THƠM 

Nguyên liệu: 


Măng tươi 

100g 

Rau khô 

25g 

Dầu vừng 

lOml 


Cách làm: 

Măng cho vào nước sôi hầm nhừ, thái thành 
sợi to, lại cho vào nước sôi luộc lại một lần nũte, chờ 
đến khi nguội bày ra đĩa. Rau thơm nhặt rỏa sạch 
để khô nhúng qua nước sôi thái thành khúc xếp 
xung quanh đĩa. Rau khô thái nhỏ rắc lên trên 
măng, cho dầu vừng, giấm àn, bột gừng vào trộn 
đều là được. 

Công dụng: 

Dùng cho các bệnh tiêu hoá kém, ăn không 
ngon. Bổ máu lợi khí trợ giúp quá trình vận chuyển 
thức ăn. Điều trị các chứng bệnh trướng bụng, ăn 
không tiêu, táo bón. 


93 



ĐẬU PHỤ HẨM NHÂN HẠT THÔNG 
Nguyên liệu: 


Đậu phụ 

500g 

Nhân hạt thông 

50g 

Rau thơm 

lOg 

Canh gà 

50ml 

Hành hoa 

5g 

Gừng 

5g 

Đường trắng 

15g 

Muối 

2g 

Bột ngọt 

lg 

Mỡ gà 

30ml 


Cách làm: 

Đậu phụ thái- hình quân cờ cho vào nước sôi, 
đun cho đến khi nhừ sau đó vớt ra để ráo nước. 
Cho dầu vào chảo đun nóng già đến khi có màu 
vàng cho canh gà, rượu, muối, đường trắng, hạt 
thông, đậu phụ, bột ngọt vào để lửa nhỏ đun, trong 
lúc đun có thể nếm thử đậu phụ xem đã ngấm gia vị 
chưa. để đến khi đậu phụ phồng lên, cho rau thơm 
vào ià có thể dùng được 

Công dụng: 

Có tác dụng bảo vệ sự co bóp của dạ dày, 
kích thích sự thèm ăn, giúp tiêu hoá không tốt, chữa 
tri bệnh táo bón. 


94 



ĐẬU PHỤ KHÔ XÀO TỎI 


Nguyên liệu: 


Đậu phụ khô 

200g 

Tỏi 

2 cây 

Muối 

2g 

Bột ngọt 

lg 

Dầu đậu nành 

20mỉ 


Cách làm: 

Đậu phụ khô rửa sạch thái hình củ ấu, tỏi 
nhặt bỏ rễ và lá già, rửa sạch để ráo và thái khúc. 
Cho dầu vào trong nồi đun nóng già, cho tỏi vào 
xào thơm thì cho đậu phụ vào, nêm muối rồi xào 
cho đến khi tỏi và đậu phụ ngấm gia vị sau đó cho 
thêm bột ngọt là có thể ăn được. 

Công dụng: 

Có tác dụng bổ tỳ, dễ tiêu, kích thích tiêu 
hoá, có thể phòng trị các chứng bệnh như trướng 
bụng, đau bụng ăn không ngon: Thích hợp chữa trị 
bệnh táo bón 


THÍT LỌN GỪNGTUƠI 


Nguyên liệu: 


Gừng tươi 

30g 

Thịt lợn 

150g 

Dầu lạc 

30rrJ 


95 



Tinh bột ẩm 

20g 

Hành 

5g 

Rượu màu 

3mỉ 

Muối ăn 

lg 

Đường trắng 

lOg 

Dầu vừng 

lml 

Ớt đỏ 

5g 


Cách làm: 

Gừng tươi bỏ vỏ, ớt đỏ bỏ hạt rửa sạch để 
ráo, thịt lợn nhúng qua nước sôi thái mỏng nhỏ. 
Dầu lạc cho vào đun nóng, cho thịt vào xào đến khi 
thịt chuyển máu lấy ra để ráo dầu. Cho thịt vào 
nước đun sôi, nêm bột ngọt, bột đã hoà tan vào, rắc 
dầu vừng lên là được. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, kích thích sự co bóp của dạ dày 
nâng cao khả nàng tiêu hoá thức ăn của dạ dày 


XƯƠNG SỤN XÀO MẢNG KHÔ 
Nguyên liệu: 


Măng khô 

100g 

Xương sườn sụn 

250g 

Rau hẹ 

lOOg 

Bột ẩm 

20g 

Dầu lạc 

30ml 


96 



Muối ăn lg 

Bột ngọt lg 

Cách làm: 

Măng khô bỏ rễ, bỏ vồ thái miếng luộc trong 
nước sôi khoảng hai phút sau đó thái lát. Xương sụn 
rửa sạch chặt miếng, rau hẹ rửa sạch thái đoạn nhỏ. 
Cho dầu lạc vào chảo đun nóng cho xương sụn vào 
xào chín tới và xúc ra bát. Cho thêm dầu vào và cho 
măng khô vào xào sau đó cho rau hẹ, rượu mùi, 
muối ăn, bột ngọt vào hoà tan rồi cho xương vào 
xào lên là được. 

Công dụng: 

Có tác dựng nhuận tràng, kích thích thèm 
ăn, chữa trị các bệnh như loét đường tiêu hoá, viêm 
dạ dày mãn tính. 


CANH MƯỚP 

Nguyên liệu: 


Mướp 

300g 

Dầu mè 

30g 

Gừng 

5g 

Hành 

lOg 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

3g 

Mỡ gà 

10g 


97 



Cách làm: 

Mướp gọt vỏ rủa sạch thái lát mỏng, gừng 
thai lát mỏng, hành thái khúc, Cho nồi lên bếp cho 
dầu vào phi thơm hành cho mướp vào xào qua cho 
gưng và hanh cùng một lượng nước vừa đủ đun sôi 
cho mì chính, muối và mỡ gà vào đun sôi iại là 
được. 

Công dụng: 

Nhuận tràng thông tiện, chữa táo bón. 

RAU HẸ XÀO DẦU MỀ 

Nguyên liệu: 


Dầu mè 

30g 

Rau hẹ 

300g 

Gừng 

5g 

Hành 

lOg 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

3g 


Cách làm: 

Rau hẹ rủa sạch, thái khúc dài khoảng 3 cm, 
gừng thái lát, hành thái khúc. Đun nóng chẳo cho 
dầu vào phi thơm hành, gừng rồi cho rau hẹ vào 
xào chín nêm muối và bột ngọt vào là được. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, nóng ruột, tiểu tiện 
ra máu, táo bón. 

98 



CANH CÀ CHUA 


Nguyên Bệu: 


Dầu mè 

30g 

Cà chua 

300g 

Trứng gà 

1 quả 

Gừng 

5g 

Hành hoa 

10g 

Muối 

3g 

Dầu thực vật 

35g 


Cách ỉàm: 

Cà chua rửa sạch thái lát mỏng, trứng gà đập 
vào bát đánh tan, gừng thái lát, hành hoa thái khúc. 
Đun nóng chảo cho dầu vào khi dầu sôi cho trứng 
vào rán, cho khoảng 800 ml nước đun sôi rồi cho 
cà chua, dầu mè, gừng, hành, muối vào nấu chín. 

Công dụng: 

Nhuận tràng thông tiện, nóng ruột, táo bón. 


CÀ RÓT HẨM 

Nguyên Bệu: 


Dầu mè 

30g 

Cà rốt 

300g 

Gừng 

5g 

Hành 

lOg 

Muối 

3g 


99 



Dầu ân 30g 
Cách làm: 

Cà rốt gọt vỏ rủà sạch, xắt lát vuông mồng 3 
cm, gừng thái lát mỏng, hành thái khúc. Đun nóng 
dầu cho hành và gừng vào phi thơm rồi cho vào 
một lượng nước vuà đủ đun sỏi. cho cà rốt vào nâu 
chín cho muối, bột ngọt và dầu mè vào là được. 

Công dụng: 

Chũầ nóng ruột và táo bón. 


CHÁO THỦ ô, TÁO Đỏ 

Nguyên liệu: 

Táo đỏ 10 quả 

Thủ ô 15g 

Gạo nếp 100g 

Cách làm: 

Táo đỏ rửa sạch bỏ hạt, gạo nếp vo sạch, 
thủ ô cho vào nồi sắc lấy nước đem gạo nếp và táo 
đỏ cho vào nấu thành cháo, ngày ăn một lần 

Công dụng: 

Bổ trung ích khí. nhuận tràng thông tiện. 


100 



CHÁO CÁ DIỄC ĐẬU ĐỎ 


Nguyên liệu: 

Cá diếc 250g 

Đậu đỏ 50g 

Gạo nếp lOOg 

Hành, gừng, rượu vàng, muối, mì chính vừa 
đủ 

Cách làm: 

Cá diếc làm sạch bỏ vảy, mang, nội tạng sắt 
miếng cho vào nồi, cho nước, rượu vàng, hành, 
gừng, muối nấu nhừ lọc lấy nước bỏ xương 
vây...Đậu đỏ ngâm nước 4 giờ, gạo nẽp vo sạch, 
cho đậu đỏ, gạo nếp vào nước cá diếc. đun đến khi 
gạo nở cho mì chính vào là được, ngày một bát chia 
ăn vài lấn. 

Công dụng: 

Kiện tỳ ích vị, lợi thuỷ tiêu thong. 


CHÁO MA NHÂN 

Nguyên liệu: 

Ma nhân 20g 
Gạo nếp 80g 


101 



Cách làm: 


Ma nhân, gạo nêp đem rửă sạch cùng bỏ vào 
nồi, cho nước vừâ đủ, đun to iủte cho sôi, sau 
chuyển ìửã nhỏ nấu thành cháo 

Công dụng: 

Nhuận tràng thông tiện. 


ĐẬU NÀNH XÀO NHÂN HẠCH ĐÀO 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

50g 

Đậu nành 

300g 

Gừng 

5g 

Hành hoa 

10g 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

3g 

Dầu ăn 

30g 


Cách làm: 

Đậu nành nhặt bỏ hêt chất bẩn rửa sạch để 
ráo nước, nhân hạch đào chi dầu vào xào thơm, 
gừhg thái lát, hành thái khúc*. Đun nóng chảo cho 
dầu vào phi thơm hành và gừng rồi cho đậu và ít 
nước vào }<ào chín, nồm muối, bột ngọt rồi rắc nhân 
hạt đào lên. 


102 



Công dụng: 

Nhuận tràng thông tiện, thích hợp cho chứng 
táo bón. 


ĐẬU HÀ LAN XÀO NHÂN HẠCH ĐÀO 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

50g 

Đậu Hà Lan 

300g 

Gừng 

5g 

Hành hoa 

10g 

Bột ngọt 

3g 

Dầu ăn 

30g 


Cách iàm: 

Đậu nhặt hết chất bẩn, rửa sạch, nhân hạch 
đào xào thơm, gừng thái lát, hành thái khúc. Đun 
nóng dầu cho hành , gừng vào phi thơm rồi cho 
đậu và ít nước vào xào chín, cho muối, bột ngọt rồi 
rắc nhàn hạch đào lên là được. 

Công dụng: 

Nhuận tràng thông tiện, chữa táo bón. 

ĐẬU VẤN XÀO NHÃN HẠCH ĐÀO 

Nguyên liệu: 

Nhân hạch đào 50g 

Đậu ván 300g 


103 



Gừhg 

5g 

Hành 

10g 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

3g 

Dầu ãn 

30g 

Cách làm: 


Đậu ván ngắt đuôi. 

tước gân, rửa sạch, nhàn 

hạt đào cho vào xào thơm, gừng thái lát. hành thái 
khúc. Đun nóng chảo cho dầu vào phi thơm hành 

và gừng rôi cho ít nước vào xào chín, cho muối, bôt 
ngọt và rắc nhân hạch đào lên trên. 

Công dụng: 


Nhuận tràng thông tiện, chữa táo bón. 

ĐẬU PHU XÀO NHÂN HẠCH ĐÀO 

Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

50g 

Đặu phụ 

300g 

Gừhg 

5g 

Hành 

10g 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

3g 

Dầu ăn 

50g 


104 



Cách làm: 

Đậu phụ thái miếng vuông chừng 2 cm, trần 
qua nước sôi, lấy ra để ráo, nhân hạch đào cho vào 
dầu xào thơm, gừng thái lát, hành thái khúc. Đun 
nóng chảo cho dầu vào phi thơm hành và gừng rồi 
cho đậu phụ, nhân hạch đào, muối, bột ngọt vào 
xào lên là được. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chữa táo bón. 


THỊT LỢN XÀO NHÃN HẠCH ĐÀO 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

50g 

Thịt lợn nạc 

250g 

Rượu vang 

lOmỉ 

Gừng 

5g 

Hành 

10g 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

3g 

Dầu ãn 

30g 


Cách làm: 

Thịt lợn rửa sạch thái nhỏ, nhân hạch đào 
cho vào xào thơm, gừng thái lát, hành thái khúc. 
Cho chảo lên bếp đun nóng đổ dầu vào khi dầu 
nóng già cho gừng và hành vào phi thơm, rồi cho 


105 



thịt, rượu vào xào tái, nêm muối, bột ngọt vào rắc 
nhân hạch đào lên là được. 

Công dụng: 

Nhuận tràng thông tiện, chữa táo bón. 

THỊT thỏ trộn nhân hạch đào 

Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

50g 

Thịt thỏ 

300g 

Xì dầu 

10g 

Đường trắng 

10g 

Gừng 

5g 

Hành 

10g 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

3g 

Dầu mè 

30g 


Cách làm: 

Thịt thỏ rxiở sạch, thái miếng vuỏng nhỏ 
khoảng 2 cm, nhân hạch đào cho dầu vào xào 
thơm, gừng băm nhỏ, hành thái lát. Cho thịt thỏ 
vào luộc chín, vớt ra để ráo nước, cho vào bát rồi 
cho nhân hạch đào, đường trắng, xì dầu, muối, bột 
ngọt vào trộn đều lẽn là được. 

Công dụng: 

Nhuận tràng thông tiện, chữa táo bón. 


106 



TTHlT gà xào nhân hạch đào 


Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

50g 

Thịt ức gà 

300g 

Rau diếp 

100g 

Cà rốt 

50g 

Rượu vang 

10g 

Gừng 

5g 

Hành 

10g 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

3g 

Dầu ăn 

30g 


Cách làm: 

Thịt gà rửa sạch, thái miếng vuông nhỏ, 
nhân hạt đào cho vào dầu xào thơm, rau diếp tước 
vỏ, thái khúc. Cà rốt gọt vổ thái miếng vuông, gừng 
thái lát, hành thái khúc. Cho chảo lẽn đổ dầu vào 
đun nóng cho hành và gừng vào phi thơm rồi cho 
thịt gà, rau diếp, cà rốt vào xào chín, cho muối, bột 
ngọt và rắc nhân hạt đào lên là được. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chửa táo bón. 


107 



TRỨNG GÀ XÀO NHÂN HẠCH ĐÀO 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

30g 

Trứng gà 

2 quả 

Hành 

lOg 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

3g 

Dầu ăn 

30g 


Cách làm: 

Nhân hạch đào cho dầu vào xào thơm, xay 
thành bột. Trứhg gà đập vào bát rồi cho nhân hạch 
đào, muối, bột ngọt, hành vào trộn đều. Cho chảo 
lên bếp đun nóng rồi đổ dầu vào để dầu nóng già 
rồi cho hỗn hợp trên vào rán vàng hai mặt. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông ruột, chữci táo bón. 


ĐẬU NÀNH HẦM HẠCH ĐÀO LONG NHÃN 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

30g 

Long nhãn 

30g 

Lạc nhân 

50g 

Đậu nành 

500g 


108 



Xương chân giò 

100g 

Rượu vang 

10g 

Gừng 

5g 

Hành hoa 

5g 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Mỡ gà 

30g 


Cách làm: 

Nhân hạch đào, long nhãn, lạc nhân, đặu 
nành rửa sạch, xương chân giò rửa sạch đập vỡ, 
gừng đập dập, hành thái khúc. Cho nhân hạch đào, 
long nhãn, lạc nhân, đậu nành, xương chân giò, 
gừng, hành 1 , rượu vào nồi cùng một lượng nưóc vừa 
đủ đun sôi vặn lửa nhỏ hầm trong khoảng 1 giờ, 
cho muối, mỡ gà, bột ngọt vào là được. 

Công dụng: 

Nhuận tràng thông tiện, trị táo bón. 

ĐẬU CÔ VE XÀO HẠCH NHÂN, CÂU KỶ 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

30g 

Câu kỷ 

20g 

Đậu cô ve 

500g 

Gừng 

5g 

Hành hoa 

10g 


109 



Tỏi 

lOg 

Đường trắng 

15g 

Xì dầu 

lOg 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Dầu ăn 

30g 

Nước dùng vừa đủ 



Cách làm: 

Nhân hạch đào cho dầu vào xào cho thơm, 
câu kỷ ngắt bỏ cuống rửă sạch, tỏi bóc vỏ thái lát, 
đậu cô ve tước bỏ gân và quả gìa thái khúc khoảng 
4 cm, gừng-’thái lát, hành thái khúc. Đun nóng dầu, 
cho gừng và hành vào phi thơm rồi cho đậu cô ve, 
xì dầu, đường trắng, muối, nước dùng vào xào chín 
cho nhân hạch đào, câu kỷ, bột ngọt vào xào qua là 
được. 

Công dụng: 

Chữa trị bệnh táo bón. 


SON DƯỢC XÀO RAU CẲN 

Nguyên Bệu: 


Sơn dược 

20g 

Rau cần 

300g 

Dầu ăn 

15ml 

Xì dầu 

2g 


no 



Bột ngọt 

2g 

Hành hoa 

3g 

Gừng 

2g 

Dầu mè 

2ml 

Bột lọc 

3g 


Cách làm: 

Sơn dược rứa sạch ngâm nước cho mềm ra 
thái lát mỏng. Rau cần rửa sạch bỏ bớt lá thái khúc 
khoảng 4 cm, hành thái nhỏ, gừng thái sợi, bột lọc 
hoà nước sền sệt. Cho chảo lên bếp đổ dầu ăn vào 
đun nóng già cho hành và gừng vào phi thơm rồi 
cho rau cần, sơn dược, xỉ dầu vào xào một lúc, cho 
mi chính, muối và nước bột lọc thêm dầu mè vào 
múc ra đĩa. 

Công dụng: 

Thanh nhiệt lợi thấp, nhuận tràng, chữa táo 

bón. 


RAU CẨN TRỘN DẦU MẺ 

Nguyên liệu: 


Rau cần 

300g 

Dầu mè 

6g 

Tỏi 

3g 

Muối 

2g 

Bột ngọt 

2g 


111 



Cách làm: 

Rau cần rửa sạch, bỏ bớt lá thái khúc dài 
khoảng 4 cm cho vào nồi luộc chín lấy ra để ráo 
nước bỏ vào đĩa, tỏi bóc vỏ băm nhỏ cho vào đĩa 
rau cần cho thêm muối, bột ngọt, dầu mè vào trộn 
đều là được. 

Công dụng: 

Thanh nhiệt lợi thấp, nhuận tràng, chừa táo 

bón. 


RAU CẨN XÀO VỪNG ĐEN 

Nguyên liệiv 


Vừng đen 

6g 

Rau cần 

300g 

Dầu ăn 

10g 

Muôi 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Hành hoa 

5g 

Gừng 

3g 


Cách làm: 

Rau cần rửa sạch bỏ lá thái khúc khoảng 4 
cm, cho vào nước luộc chín vớt ra để ráo nước, 
hành thái nhỏ, gừng thái sợi. Đun nóng chảo cho 
dầu vào phi thơm hành và gừhg rồi cho rau cần, 
muối, bột ngọt vào xào một lúc rắc vừng đen vào là 
được. 


112 



Công dụng: 

Thanh nhiệt lợi thấp, nhuận tràng, thông đại 

tiện. 


RAU CẨN TRỘN CÂU KỶ, DẨU MỀ 
Nguyên liệu: 


Câu kỷ tử 

20g 

Dầu mè 

25g 

Rau cần 

300g 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 


Cách làm: 

Rau cần rửa sạch thái khúc khoảng 4 cm cho 
vào luộc chín vớt ra vắt bớt nước, câu kỷ tử rủa 
sạch. Cho rau cần vào đĩa rồi cho hạt câu kỷ, muối, 
mì chính và dầu mè vào trộn đêu là được. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, thích hợp với chứng 
táo bón. 


NỘM DƯA CHUỘT, DẤU MÈ 

Nguyên liệu: 


Dưa chuột 

200g 

Dầu mè 

25g 

Muối 

3g 



Giấm lOml 

Đường trắng lOg 

Cách làm: 

Dưa chuột rửa sạch, thái lát dài khoảng 4 
cm, rộng khoảng 2 cm. Cho dưa chuột vào bát cho 
tiếp dầu mè, muối, giấm và đường trắng vào trộn 
đều là được. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông đại tiện và chứng đại tiện 

khó. 


NỘM CỦ CẢI DẤU MÈ 

Nguyên liệu: 


Củ cải 

300g 

Dầu mè 

30ml 

Tỏi 

15g 

Đường trắng 

10g 

Bột ngọt 

3g 

Giấm 

lOml 

Muối 

2g 


Cách làm: 

Củ cải rửa sạch, gọt vỏ thái sợi dài khoảng 4 
cm, tỏi bóc vỏ băm nhỏ. Cho củ cải vào bát cùng 
tỏi, giấm, muối, bột ngọt, đường trắng vào trộn đều. 


114 



Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, táo bón do nhiệt. 

CANH BÍ XANH DẨU MỀ 

Nguyên liệu: 


Dầu mè 

25g 

Bí xanh 

300g 

Gừng 

5g 

Hành khô 

10g 

Muối 

3g 

Mì chính 

2g 

Mỡ gà 

30g 


Cách làm: 

Bí xanh gọt vỏ, bỏ ruột, rửa sạch, thái miếng 
dài khoảng 4 cm, dài 2 cm, gừng thái lát, hành thái 
khúc. Cho bí xanh, gừng, hành voà nồi đố vào một 
lượng nước vừa đủ, đun sôi vặn nhỏ lửa nấu khoảng 
30 phút là được nêm muối, mì chính, dầu mè, mỡ 
gà. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện thích hợp với chửng 
táo bón. 


115 



CANH MƯỚP NẤM 


Nguyên liệu: 

Nấm 50g 

Mướp 200g 

Dầu lạc lOml 

Dầu vừng 3ml 

Muối 2g 

Mì chính lg 

Cách làm: 

Nấm rửa sạch thái sợi, mướp gọt vỏ rửa sạch 
thái khúc nhỏ. Đun nóng nồi cho dầu lạc vào, khi 
dầu nóng cho mướp, nấm vào đảo đều, cho nước 
canh vào, sau khi nước canh sôi cho muối, bột 
ngọt, dầu vừng vào sau đó bắc xuống. 

Công dụng: 

Tiêu hoá giải độc, thông dạ dày, trị táo bón 

rất tốt. 


CANH NGÂN NHÌ, RAU CHẦN VỊT 
Nguyên liệu: 

Ngân nhĩ 9g 

Rau chân vịt 90g 


116 



Cách làm: 

Ngàn nhĩ ngâm trong nước hai tiếng, vớt ra 
rửa sạch, cho vào nồi cho thêm 200 ml nước sạch. 
Đun trong 30 phút cho rau chân vịt vào đun tiếp 20 
phút là được. 

Công dụng: 

Tiêu đờm, nhuận phế, giảm ho, táo bón, khô 

miệng. 


CHÁO GẠO TẺ BÁN HẠ 


Nguyên liệu: 


Gạo tẻ 

100g 

Bán hạ 

30g 

Sơn dược 

30g 

Đường trắng 

10g- 


Cách làm: 

Gạo tẻ vo sạch, bán hạ rửa sạch,, sơn dược 
xay thành bột. Cho bán hạ vào nồi đố nước vào đun 
nhỏ lửa khoảng nứa tiếng sau đó bỏ bã. đổ thêm 
nước cho gạo tẻ vào đun sôi vặn \ửă nhỏ nấu tiếp 
khoảng 40 phút. Cuối cùng cho bột sơn dược vào 
đun tiếp khoảng 10 phút là được. 

Công dụng: 

Điểu hoà dạ dày, trị táo bón. 


117 



CHÁO GẠO TẺ HÀ THÙ Ô 


Nguyên Bệu: 


Gạo tẻ 

100g 

Hà thủ ô 

10g 

Táo tàu 

10 quả 

Đường phèn 

5g 


Cách làm; 

Gạo te vo sạch, hà thủ ô và táo tàu ntei sạch. 
Cho hà thủ ô vào nồi đổ vào một lượng nước viỉă đủ 
đun nhỏ ìửă khoảng 30 phút vớt bỏ bã cho gạo tẻ 
va tao tàu vào đun nhỏ lửa trong hoảng một giờ rồi 
cho đường phèn vào là được. 

Công dụng: 

Khai vị dùng để phòng và trị bệnh táo bón 
do huyết hư. 

CANH ĐUONG QUY MỘC NHĨ TRẮNG 
Nguyên Bệu: 

Đương quy lOg 

Bạch chỉ lOg 

Mộc nhĩ trắng lOg 

Cách làm: 

Đương quy, bạch chỉ, mộc nhĩ trắng rửa sạch 
cho tất cả vào nồi cùng một lượng nước vừa đủ đun 
nhỏ lửa ừong khoảng một giờ. 


118 



Công dụng: 

Nhuận tràng trị táo bón. 

CANH THÍT nạc ĐƯONG QUY t HẢ) SÂM 
Nguyên Uệu: 


Thịt lợn nạc 

200g 

Hải sâm 

30g 

Trần bì 

10g 

Hành 

5g 

Gừng 

5g 

Muối 

2g 

Mì chính 

Ig 

Rượu vàng 

3ml 


Cách làm: 

Rửa sạch thịt tợn thái miếng nhỏ, ngâm hải 
sâm trong nước khoảng nửa tiếng rồi thái miếng, 
trần bì rửa sạch, hành thái khúc, gừng thái sợi. Cho 
thịt và trần bì vào nồi đổ vào một lượng nước vừa đủ 
cho thêm hành và gừng sau đó đun sôi ìên rồi mới 
bỏ hải sâm vào, vặn lửa nhỏ và nấu thêm 20 phút 
nữa cuối cùng cho muối, mì chính và rượu vào. 

Công dụng: 

Nhuận tràng trị táo bón. 


119 



CANH ĐƯƠNG QUY THỊT DẼ 


Nguyên liệu: 

Thịt dê 

200g 

Cà rốt 

50g 

Rau cần 

50g 

Đương quy 

10g 

Táo 

10 quả 

Vỏ quế 

2g 

Muối 

2g 

Rượu vàng 

3ml 

Mi chính 

Ig 

Xỉ dầu 

3ml 

Giấm 

3ml 

Hồ tiêu 

lg 

Hành tây 

5g 

Gừng 

5g 


Cách làm: 

Thịt dê rửa sạch, thái lát mỏng cho vào bát 
thêm nước và giấm rửa lại một lần nữa. Cà rốt rửa 
sạch thái thành sợi. Rau cần bỏ lá và rễ rửa sạch 
thái khúc. Đương quy ngâm trong nước 6 tiếng. 
Hành tây thái khúc, gừng thái lát. Táo rửa sạch 
ngâm trong nước khoảng 4 tiếng. Cho thịt dê, táo, 
cà rốt, hành, gừng, vỏ quế, muối, rượu vào nồi cho 
vào một lượng nước vừa đủ vào đun sôi sau đó vặn 


120 



lửa nhỏ nấu khoảng 1 giờ cho rau cần, mì chính, hồ 
tiêu, xì dầu vào là được. 

Công dụng: 

Chữa bệnh táo bón. 


CANH GÀ ĐƯONG QUY 

Nguyên liệu: 


Gà mái 

1 con 

Đương quy 

15g 

Đảng sâm 

9g 

Hành tây 

5g 

Gìừig 

5g 

Muối 

2g 

Bột ngọt 

Ig 

Rượu màu 

3ml 


Cách làm: 

Gà mái làm sạch lông mổ bỏ nội tạng chặt 
thành miếng. Đảng sâm, đương quy rửa sạch để 
ráo, hành thái khúc, gừng thái lát mỏng. Cho đẳng 
sâm, đương quy vào bụng gà đặt vào nổi, cho hành 
tây, gừng, rượu, muối và một lượng nước vừa đu. 
Đun sôi bằng lửa to, sau khi đã sôi vặn lủa nhỏ hầm 
trong một giờ, cho thêm bột ngọt là có thể dùng 
được. 


121 



Còng dụng: 

Chống đau, bổ máu, nhuận tràng thông tiện. 


NUỚC ĐU ĐỦ, MẬT ONG 

Nguyên liệu: 

Mật ong 50g 

Đu đủ 1 quả 

Cách làm: 

Đu đủ rufc sạch, gọt vỏ, thái miếng cho vào 
nồi. cho thêm vào một lượng nước thích hợp. Đun 
sôi cho mật ong vào, đun nhỏ lửa khoảng 20 phút 
là được. 

Công dụng: 

Nhuận tràng thông tiện, chữa táo bón. 

NƯỚC TẢO TÀU VỎ QUÝT 

Nguyên liệu: 

Vỏ quýt tươi 1 Og 

Táo tàu 10 quả 

Cách lam: 

Nếu là vỏ quýt khô thì cho vào nước ngâm 
trong vài giờ. Cho táo tàu vào nồi rang lên, trộn với 
vỏ quýt cho vào phích đổ nước nóng vào đậy nắp 
ngâm trong 10 phút là được. 


122 



Còng dụng: 

Điều trị bệnh táo bón. 


Nlíóc TẢO 

Nguyên liệu: 

Táo 2 quả 

Cách làm: 

Táo rửa sạch, bỏ vỏ và hạt. Cho táo vào máy 
xay xinh tố xay nhuyễn, thêm nước sôi để nguội 
đánh đểu, dùng vải xô lọc bỏ bã lấy nước. 

Công dụng: 

Điều trị bệnh táo bón. 


NƯỐC DẢU TƯƠI 

Nguyên liệu: 

Dâu tươi 250g 

Cách làm: 

Dùng nước muối rửa sạch dâu tươi, bó 
cuống, cắt đôi cho vào vải sạch ép lấy nước. 

Công dụng: 

Nhuận phế tiêu độc, tiểu tiện không thông. 


123 



ĐẬU ĐEN HẦM HẠCH ĐÀO HOÀNG TINH 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

30g 

Hoàng tinh 

30g 

Đậu đen 

50 õg 

Gừng 

5g 

Hành 

lOg 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Mỡ gà 

30g 


Cách làm: 

Nhân hạch đào, đậu đen đãi sạch, hoàng 
tinh ngâm nở thái lát. gùng thái lát, hành thái khúc. 
Cho nhân hạch đào. đậu đen, hoàng tinh, gừng, 
hành cùng một lượng nước vừâ đủ, đun sôi vặn nhỏ 
lửa hầm trong khoảng một tiếng, nêm muối, bột 
ngọt, trộn mỡ gà vào là được. 

Công dụng: 

Nhuận tràng thông tiện, chíta trị táo bón. 

ĐẬU NÀNH HẨM HẠCH ĐÀO, LONG NHẢN 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

30g 

Long nhãn 

30g 

Lạc nhân 

50g 


124 



Đậu nành 

500g 

Xương chân giò 

lOOOg 

Rượu vang 

lOml 

Gừng 

5g 

Hành hoa 

lOg 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Mỡ gà 

30g 


Cách làm: 

Nhân hạch đào, long nhãn, lạc nhân, đậu 
nành rửa sạch, xương chân giò rửa sạch, đập vỡ, 
gừng đập dập, hành thái khúc. Cho nhân hạch đào, 
long nhãn, lạc nhân, đậu nành, xương chân giò. 
gừng, hành, rượu vào nồi cùng một lượng nước vừa 
đủ. Đun sôi vặn nhỏ lửa hầm trong khoảng một 
tiêng, cho muối, bột ngọt, mỡ gà vào là được. 

Công dụng: 

Thanh nhiệt giải độc, nhuận tràng, thông 
tiện, chaa táo bón. 


ĐẬU HÀ LAN XÀO HẠCH ĐÀO, CÂU KỶ 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

25g 

Câu kỷ 

20g 

Đậu Hà Lan 

300g 


125 



Rượu 

10ml 

Gừng 

5g 

Hành 

lOg 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Dầu ăn 

30g 

làm: 


Nhân hạch đào cho 

vào dầu thực vật xào 


thơm, đậu Hà Lan rửa sạch, hành thái khúc, hạt câu 
kỷ ngắt bỏ cuống rửa sạch- Đun nóng dầu cho hành 
và gùng vào phi thơm rồi cho đậu, rượu và một ít 
nước vào xào một lúc cho chín rồi cho muối, bột 
ngọt, nhân hạch đào, câu kỷ vào xào chung một lúc 
là được. 

Công dụng: 

Bổ trung ích khí, nhuận tràng thông tiện. 


NGÔ NON XÀO NHÂN HẠCH ĐÀO 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

30g 

Hạt câu kỷ 

20g 

Ngô non 

300g 

Gừng 

5g 

Hành 

10g 

Bột ngọt 

2g 


126 



30g 


Dầu ăn 

Cách làm: 

Nhân hạch đào cho dầu ăn vào xào thơm, 
hạt câu kỷ nhặt bỏ hết tạp chất, ngắt bỏ cuống, cây 
ngô non rửở sạch, để ráo nước, gừng thái lát, hành 
thái khúc. Để chảo lên bếp cho dầu vào đun nóng 
bỏ gừng và hành vào phi thơm rồi cho ngô non, 
câu kỷ, nhân hạch đào, muối, bột ngọt vào xào 
chín. 

Công dụng: 

Nhuận tràng thông tiện, chữa bệnh táo bón. 

NGÓ SEN XÀO HẠCH ĐÀO 

Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

30g 

Sơn dược 

30g 

Ngó sen 

300g 

Gừng 

5g 

Hành 

10g 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Dầu ăn 

30g 


Cách lam: 

Nhân hạch đào cho dầu vào xào thơm, sơn 
dược ngâm vào nước một đẽm, thái miếng nhỏ, ngó 


127 



sen tước bỏ vỏ thái khúc, gùng thái lát, hành thái 
khúc. Cho chao lên bêp đun nóng cho dầu vào để 
nóng già cho gừng và hành vào phi thơm rồi cho 
nhân hạch đào, ngó sen, sơn dược, muối, bột ngọt 
vào xào chín. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông ruột, chủ trị các chứng ti 
vị hư, táo bón. 

CÀ RÓT XÀO HẠCH ĐÀO. RAU DIẾP 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

30g 

Rau diếp 

200g 

Cà rốt 

200g 

Gừhg 

5g 

Hành 

lOg 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Dầu ăn 

30g 


Cách làm: 

Nhân hạch đào rửa sạch cho dầu vào xào 
thơm, rau diếp rửa sạch tước bẹ thái khúc, cà rốt 
gọt vỏ thái miếng vuông, gừng thái lát, hành thái 
khúc. Đun nóng dầu cho gừng và hành vào phi 
thơm, rồi cho cà Vốt, rau diếp, nhân hạch đào, 
muối, bột ngọt vàò xầo chín là được. 


128 



Công dụng: 

Nhuận tràng thông tiện, chữa chứng táo bón. 


RAU HẸ XÀO HẠCH ĐÀO, ĐẢNG SÂM 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

30g 

Rau hẹ 

300g 

Đảng sâm 

30g 

Gừng 

5g 

Hành 

10g 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Dầu ăn 

30g 


Cách làm: 

Nhân hạch đào cho dấu vào xào thơm, đảng 
sâm ủ mềm thái khúc, rai hẹ rủa sạch thái khúc 3 
cm, gừng thái lát, hành thái khúc. Để chảo lên bếp 
đo dầu vào khi dầu nóng cho gừng và hành vào phi 
thơm rồi cho rau hẹ, nhân hạch đào, đảng sâm, 
muối, vào xào chín cho bột ngọt vào vừa ăn. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chữa trị táo bón. 


129 



RAU DIẾP XÀO HẠCH NHÂN, ĐÀNG SÂM 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

30g 

Đảng sâm 

30g 

Rau diếp 

30g 

Gừng 

5g 

Hành 

10g 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Dầu ăn 

30g 


Cách làm: 

Nhân hạch đào cho dầu vào xào thơm, đảng 
sâm ngâm cho mềm thái khúc dài khoảng 3 cm, rau 
diếp tước bẹ rửở sạch thái khúc, hành thái khúc, 
gừng thái lát. Để chảo lên bếp cho dầu vào đun 
nóng bỏ gừng và hành vào phi thơm, rồi cho đảng 
sâm, rau diếp, nhân hạch đào, muối vào xào chín, 
nêm bột ngọt cho vừa ăn. 

Công dụng: 

Nhuận tràng thông tiện, chữa táo bón. 


MƯỎP XÀO HẠCH ĐÀO LONG NHĂN 

Nguyên liệu: 

Long nhãn 


130 


25g 



Nhân hạch đào 

15g 

Bách hợp 

30g 

Mướp 

300g 

Gừng 

5g 

Hành 

lOg 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Dầu ãn 

30g 


Cách làm: 

Long nhãn nhặt bỏ hết chất bẩn, rửa sạch. 
Bách hợp ngâm nước một đêm, vớt ra để ráo nước. 
Mướp gọt vỏ rửa sạch, thái lát vuông móng 3 cm, 
gừng thái lát, hành thái khúc. Đun nóng chảo cho 
dầu vào khi dầu nóng cho gừng và hành vào phi 
thơm rồi cho mướp, bách hợp, long nhân, nhân 
hạch đào, muối vào xào chín nẽm bột ngọt vào vua 
ãn. 

Công dụng: 

Thanh nhiệt giải độc, trị táo bón. 


MƯỚP ĐẮNG XÀO HẠCH ĐÀO, MẠCH MÔN ĐÔNG 

Nguyên Uệu: 

Nhân hạch đào 25g 

Mướp đắng 300g 

Mạch môn đống 30g 


131 



Gừng 

5g 

Hành 

lOg 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Dầu ăn 

30g 


Cách làm: 

Nhân hạch đào cho dầu ăn vào xào thơm, 
mướp đắng bỏ ruột rửa sạch thái miếng vuông 3 
cm, mạch môn đông bồ ruột rỉta sạch, gừng thái lát, 
hành thái khúc. Đun nóng chảo cho dầu vào khi 
dầu nóng cho gùpg và hành' vào phi thơm, rồi cho 
mướp đắng, mạch môn đông, nhân hạch đào, muối 
vào xào chín cho bột ngọt vào VU& ăn. 

Công dụng: 

Nhuận tràng thông tiện, chữa trị táo bón. 


NỘM CÀ HẠCH ĐÀO 

Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

30g 

Cà tím 

350g 

Gừng 

5g 

Hành 

10g 

Muối 

2g 

Bột ngọt 

2g 

Xì dầu 

10g 


132 



30g 


Dầu vừng 

Cách làm: 

Nhân hạch đào cho dầu vào xào lên cho 
thơm để nguội xay nhỏ, cà tím ruồ sạch thái miếng 
dài khoảng 4 cm, rộng khoảng 2 cm. Cho vào lồng 
hấp khoảng 25 phút, gừng thái sợi, hành băm nhỏ. 
Cho cà vào bát rối cho nhân hạch đào, gừng, hành, 
xì dầu, muối, bột ngọt, dầu mè vào trộn đều. 

Công dụng: 

Nhuận tràng thông tiện, chữa trị táo bón. 

MẢNG TRE XÀO HẠCH NHẢN 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

30g 

Măng tre 

300g 

Câu kỷ 

20g 

Gùhg 

5g 

Hành 

lOg 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Dầu ăn 

30g 


Cách làm: 

Nhân hạch đào cho dầu vào xào thơm, măng 
rửa sạch, tháỉ lát vuông mỏng 3 cm, câu kỷ ngắt 
cuống rửa sạch, gừng thái lát mỏng, hành thái khúc. 


133 



Đun nóng chảo cho dầu ăn vào khi dầu nóng cho 
gừhg và hành vào phi thơm rồi cho măng, câu kỷ, 
nhân hạch đào, muối vào xào chín rồi cho bột ngọt 
vào vừa ăn. 

Công dụng: 

Nhuận tràng thông tiện, chữa chữig táo bón. 


THỊT GÀ XÀO HẠCH ĐÀO 

Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

20g 

Cà rốt 

30g 

Rau diếp 

30g 

Thịt ức gà 

300g 

Rượu vang 

1 Om 

Gừng 

5g 

Hành hoa 

lOg 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Dầu ăn 

30ml 


Cách làm: 

Nhân hạch đào cho vào dầu ăn xào thơm. 
Cà rốt gọt vỏ rửa sạch, thái lát mỏng, rau diếp tước 
bỏ bẹ thái nhỏ, thịt gà rửa sạch thái miếng mỏng, 
gừhg thái lát, hành thái khúc. Để chảo lên bếp cho 
nóng cho dầu vào khỉ dầu nóng cho gíửig và hành 
vàọ phi thơm rồì cho thịt gà, rượu, cà rốt, rau diếp, 
134 



nhân hạch đào, muối vào xào chín rồi cho bột ngọt 
vào vừa ăn. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chữa táo bón. 

MẼ GÀ XÀO HẠCH ĐÀO, RAU CẨN 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

30g 

Mề gà 

300g 

Rau cần 

lOOg 

Rượu 

lOml 

Gừng 

5g 

Hành 

lOg 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Dầu ăn 

30g 


Cách làm: 

Nhân hạch đào cho dầu vào xào thơm, rau 
cần bỏ lá rủa sạch thái khúc khoảng 3 cm, mề gà 
rửa sạch thái lát mỏng khoảng dài 4 cm, rộng 2 cm, 
gừng thái lát. hành thái khúc. Để chảo lẽn bếp cho 
dầu vào khi dầu nóng cho hành và gừng vảo phi 
thơm rồi cho mề gà, rau cần, nhân hạch đào, muối 
vào xào chín rồi cho bột ngọt vào vừa ân. 


135 



Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chừa chứhg táo 

bón. 


ỨC GÀ XÀO HẠCH ĐÀO, CÂU KỶ 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

30g 

Câu kỷ 

20g 

Rau diếp 

50g 

Thịt ửc gà 

250g 

Mộc nhĩ 

30g 

Rượu vang 

lOml 

Gừng 

5g 

Hành hoa 

lOg 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Dầu ăn 

30g 


Cách làm: 

Nhân hạch đào cho dầu ăn vào xào thơm, 
câu kỷ ngắt bỏ cuống rửa sạch, rau diếp tước bỏ bẹ 
thái nhỏ, thịt gà rửa sạch thái miêng nhỏ, mộc nhĩ 
cho vào nước nóng ngâm nở, xé thành cánh nhỏ, 
gìửig thái lát, hành thái khủc. Đun nóng chảo cho 
dầu vào khi dầu nóng cho hành và gừng vào phi 
thơm cho thịt gà, rượu, rau diếp, nhân hạch đào, 
muối vào xào chín rồi cho bột ngọt vào víte ăn 
136 



Công dụng: 

Nhuận tràng thông tiện, chữa bệnh táo bón. 


LÒNG GÀ XÀO HẠCH ĐÀO, củ MÀI 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

25g 

Củ mài 

25g 

Lòng gà 

300g 

Rau cần 

lOOg 

Rượu vang 

10g 

Gừng 

5g 

Hành 

10g 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Dầu ăn 

30g 


Cách làm: 

Nhân hạch đào cho dầu vào xào thơm, củ 
mài cho vào nước ngâm một đêm thái lát mỏng 
khoảng 3 cm, rau cần ngắt bỏ lá rửa sạch thái khúc 
khoảng 4 cm, lòng gà rửa sạch thật kỹ thái nhỏ, 
gừng thái lát, hành thái khúc. Để chảo lên bếp đun 
nóng cho dầu vào phi thơm hành và gừng cho lòng 
gà, rau cần, nhân hạch đào, củ mài, muối vào xào 
chín rồi cho bột ngọt vào vừa ãn. 


137 



Công dụng: 

Nhuận tràng thông tiện, chữa trị táo bón. 

CẬT GÀ XÀO HẠCH ĐẢO, CÂU KỶ 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

20g 

Câu kỷ 

15g 

Cật gà 

300g 

Rau cần 

100g 

Rượu 

lOml 

Gừng 

5g 

Hành 

10g 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Dầu ăn 

30g 


Cách làm: 

Nhân hạch đào cho dầu vào xào thơm, câu 
kỷ nhặt bỏ hết chất bẩn rửa sạch, rau cần ngắt bỏ lá 
rủa sạch thái khúc khoảng 3 cm, cật gà rửa sạch để 
ráo nước, gừng thái lát, hành thái khúc. Để chảo 
nóng cho dầu ăn vào khi dầu nóng cho hành và 
gừng vào phi thơm rồi cho rau cần, nhân hạch đào, 
cật gà, câu kỷ, muối vào xào kỹ nêm bột ngọt vào 
vừa ăn r 


138 



Công dụng: 

Nhuận tràng thông tiện, chữa táo bón. 

THỊT GÀ XÀO HẠCH ĐÀO, BẠCH QUẢ 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

30g 

Nhân bạch quả 

30g 

Thịt gà 

300g 

Rượu vang 

lOml 

Gừhg 

5g 

Hành 

10g 

Muối 

2g 

Bột ngọt 

2g 

Dầu ăn 

30g 


Cách làm: 

Nhân hạch đào cho dầu ăn vào xào thơm, 
bạch quả cho vào nước ngâm một đêm bỏ lõi, thịt 
gà rửa sạch thái miếng nhỏ, gừng thái iát, hành thái 
khúc. Để chảo lên bếp đun nóng cho dầu vào khi 
dầu nóng cho hành và gừng vào phi thơn rồi cho 
thịt gà, nhân hạch đào, nhân bạch quả, muối vào 
xào chín nêm bột ngọt vào vừa ăn. 

Công dụng: 

Nhuận ừàng, thông tiện, chữa táo bón. 


139 



THÍT gà xào hạch đào. càu kỷ 

Nguyên liêu: 


Nhân hạch đào 

30g 

Long nhãn 

20g 

Câu kỷ 

20g 

Rau diếp 

100g 

Cà rốt 

100g 

Thịt gà 

250g 

Rượu vang 

lOml 

Gừng 

5g 

Hành 

10g 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Dầu ăn 

30g 


Cách làm: 

Nhân hạch đào cho dầu ăn vào xào thơm, 
long nhãn khô rủfc sạch, câu kỷ ngắt cuống rửa 
sạch, rau diếp tước bỏ bẹ rửa sạch thái khúc nhỏ, cà 
rốt gọt vỏ nia sạch thái nhỏ, thịt gà rửa sạch thái 
miếng nhỏ. gừng thái lát, hành thái khúc. Để chảo 
nóng cho dấu vào khí dầu nóng, cho hành và gừng 
vào phi thơm, rồi cho rau diếp, cà rốt, long nhãn, 
câu kỷ, nhân hạch đào, muối vào xào chín rồi cho 
bột ngọt vào vừa ăn. 

Công dụng: 

Nhuận tràng;dhông tiện, chũà bệnh táo bón. 


140 



GÀ HẤP VÒI TÔM NÕN, CÁ NGỰA 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

30g 

Tôm bóc vỏ 

15g 

Cá ngụa 

10g 

Gà 

1 con 

Rượu vang 

10ml 

Gừng 

5g 

Hành hoa 

10g 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Nước dùng 

250g 

Bột lọc 

10g 


Cách làm: 

Gà làm sạch mổ bỏ nội tạng cho vào bát to. 
Cá ngựa, tôm bóc vỏ. nhân hạch đào rửa bằng nước 
nóng rồi ngâm bằng nước nóng khoảng 10 phút, 
sau đó cho vào bát chứa gà cùng hành thái khúc, 
gừng thái lát mỏng và nước dùng rồi cho vào nồi 
hấp chín. Khi gà chín lấy ra khỏi nồi hấp, nhặt bỏ 
hành, gừng cho muối, bột ngọt vào dùng nước bôt 
lọc để làm sền sệt lại rưới lẽn gà. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chữa trị táo bón. 


141 



GÀ HẤP HOÀNG KỲ, HẠCH ĐÀO 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

20g 

Hoàng kỳ 

20g 

Gà mái 

1 con 

Gừng 

lOg 

Hành 

lOg 

Muối 

3g 

Rượu vang 

lOml 

Bột ngọt 

2g 

Nước hoa tiêu 

2ml 


Cách làm: 

Gà mái làm sạch mổ bỏ nội tạng, chặt miếng 
vụông khoảng 3 cm cho vào nồi luộc trong 3 phút 
vớt ra để ráo nước cho vào nồi hấp cùng hành, 
gừng, muối, bột ngọt, rượu, nước tiêu hoa vào. 
Hoàng kỳ thái lát rửa sạch, nhân hạch đào rửa sạch 
cùng cho vào nồi thịt gà đậy vung lại hấp 3 tiếng lấy 
ra nhặt bỏ hành, gừng, hoành kỳ là àn được. 

Cổng dụng: 

Nhuận tràng thông tiện, chữa chứng táo bón. 


142 



GÀ XÓT NHÂN SÂM, HẠCH ĐÀO 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

30g 

Nhân sâm tươi 

15g 

Thịt ức gà 

200g 

Măng tre mùa đông 

25g 

Dưa chuột 

25g 

Lòng trắng trửng gà 

1 quả 

Gừng 

5g 

Hành 

lOg 

Muối 

3g 

Rượu 

lOml 

Rau thơm 

10g 

Nước dùng gà 

250ml 

Mỡ lợn 

20g 

Dầu mẻ 

10g 


Cách làm: 

Thịt gà rửa sạch chặt miếng dài khoảng 5 
cm, cho muối, bột ngọt, lòng trắng trứng gà, bột lọc 
nước vào trộn đều. Nhân sâm rửa sạch thái lát nhỏ 
dày khoảng 0,5 cm, mãng tre và duầ chuột thái lát, 
gừhg thái lát, hành thái cựi, rau ngò thái khúc. 

Đun nóng chảo cho dầu vào khi dầu nóng 
cho thịt gà vào xào chín vớt ra. Cho muối, bột ngọt, 


143 



rượu và nước dùng vào nồi làm thành nước canh. 
Nhân hạch đào rủa sạch cho vào dầu xào giòn. 

Cho ít dầu vào chẳo khi dầu nống cho hành 
và gừng, măng, nhân sâm vào xào qua rồi cho dưa 
chuột, rau ngò, thịt gà, nhân hạch đào vào, rưới 
nước sốt lên, xào lại một lát rồi cho dầu mè lẽn là 
được. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chữa trị táo bón. 


GÀ HẤP ĐƯƠNG QUY, HOÀNG KỲ 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

30g 

Đương quy 

20g 

Hoàng kỳ nướng 

lOOg 

Gà mái 

1 con 

Tiêu bột 

2g 

Gừng 

4g 

Hành 

5g 

Muối 

2g 

Rượu 

10ml 

Bột ngọt 

2g 


Cách làm: 

Gà mái làm sạch mổ bỏ nội tạng, luộc chín 
dộì qua nước lạnh để ráo nước, đương quy rửa sạch 


144 



thái lát, gừng thái lát, hành thái khúc dài. Nhồi 
đương quy, hoàng kỳ, nhân hạch đào vào bụng gà, 
sau đó cho gà vào đĩa (lưu ý bụng gà phải để lên 
trẽn) rồi xếp hành, gùng lên trẽn, cho nước dùng, 
muôi, rượu, tiêu bột vào đậy vung lại, lấy khăn giấy 
ướt bịt kín miệng, cho vào nổi hấp khoảng 2 giờ. 
Gỡ bỏ giấy, mở vung, nhặt bỏ hành, gừng, cho bột 
ngọt vào vừa ãn. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chữa trị táo bón. 


GÀ MÁ! HẨM ĐƯƠNG QUY, HOÀNG KỲ 
Nguyên liệu: 


Đương quy 

15g 

Đảng sâm 

15g 

Nhân hạch đào 

25g 

Gà mái 

1 con (1500g) 

Tiêu bột 

2g 

Gừng 

5g 

Hành 

10g 

Muối 

5g 

Rượu vang 

10g 


Cách làm: 

Gà mái làm sạch mổ bỏ lòng, nhồi đương 
quy, nhân hạch đào, đảng sâm vào bụng gà, cho gà 
vào nồi rồi cho hành, gừng, rượu, muối và một 

145 



lượng nước vừa đủ vào đun sôi vặn lửa nhỏ hầm cho 
gà chín mềm là được. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chữa trị táo bón. 


GÀ HẤP NẤM ĐÔNG CÔ, HẠCH ĐÀO 
Nguyên liệu: 


Gà 

1 con (1500g) 

Nấm đông cô 

60g 

Màng 

60g 

Nhân hạch đào 

20g 

Xúc xích 

15g 

Xì dầu 

60ml 

Đại táo 

15g 

Muối 

15g 

Rượu đỏ 

9ml 

Nước dùng 

120ml 

Đường trắng 

2g 

Bột ngọt 

15g 

Hành 

10g 

Gừng 

5g 


Cách làm: 

Gà làm sạch, lấy dao mổ rạch đứt xương 
sống (không mổ bụng) bỏ hết lòng, sau đó banh chỗ 
mổ ra, lấy sống dao dần cho xương sống tách đôi ra 


146 



từtig đốt, thả gà vào nước nóng già lật ừở vài lần, 
lấy ra rửa qua nước lạnh cho thịt gà trắng và thơm. 
Nấm đông cô rửa sạch thái sợi, măng rửa sạch thái 
sợi, xúc xích thái sợi. 

Nhồi nấm, măng, nhân hạch đào, táo, gừng, 
hành, xúc xích vào bụng gà, rồi cho rượu, đường 
trắng, bột ngọt, muối, nước dùng vào, đặt gà vào 
bát to( khâu chỗ mổ lại). Cho gà vào lồng hấp, đun 
to lửa hấp khoảng 30 phủt cho gà chín mềm. Lấy 
gà ra, lấy các gia vị gùng, hành, nấm, xúc xích từ 
trong bụng gà ra, chặt cổ, cánh gà bầy vào đĩa, còn 
thân gà, đùi gà chặt miếng rồi xếp vào đĩa theo 
hình con gà. 

Bắc nồi có nước gia vị lên bếp đun sôi, xếp 
trang trí gà rồi rưới nước gia vị lên thịt gà để ăn. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông ruột, suy nhược cơ thể, 
táo bón. 


SÚP VịT HẠCH ĐẢO 

Nguyên liệu: 

Nhân hạch đào 

20g 

Vịt 

1 con 

Táo tây 

1 quả 

Đậu nâu 

250g 

Muối 

5g 


147 



Hành 1 Og 

Cách làm: 

Vịt làm sạch mổ bỏ lòng. Đậu nâu đãi sạch 
rồi trộn với táo, nhân hạch đào nhồi vào bụng vịt. 
Cho vịt vào nồi cho vào một lượng nước vừa đủ cho 
lên bêp hãm bằng lửa nhổ khi chín cho muối, bột 
ngọt, hành vào là được. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông một, chữa trị táo bón. 


VỊT TẨN HẠCH ĐÀO, ĐINH HƯONG 
Nguyên liệu: 


Vịt 

1500g 

Nhân hạch đào 

20g 

Đinh hương 

5g 

Đậu khấu 

5g 

Quế 

5g 

Gừng 

10g 

Hành 

lOg 

Muối 

5g 

Nước chấm 

lOOml 

Đường phèn 

50g 

Bột ngọt 

2g 

Dầu vừng 

10g 


148 



Cách làm: 

Vịt làm sạch mổ bỏ nội tạng. Đinh hương, 
đậu khấu, quế rủa sạch cho vào nồi cùng một lượng 
nước vừa đủ sắc trong khoảng 20 phút, lọc iấy nước 
rồi cho thêm một lượng nước như trước sắc lần hai 
đổ hai nước thuốc vào với nhau, hành và gừng đập 
dập. Đổ nước thuốc vào nồi cho hành, gCửig và vịt 
vào đun sôi gần chín vớt ra để nguội. 

Cho nước chấm vào nồi cho muôi, đường 
phèn, bột ngọt vào cho lại vịt vào nồi, đun nhỏ lúa 
vừa sôi vừa dưới nước chấm lên mình vịt cho đều 
đến khi vịt chín trở thành màu đỏ tưcỊ vớt vịt ra 
thoa đểu dầu mè lên, chặt vịt thành miếng nhỏ, 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chữa chứng táo 

bón. 


VịTTẦN BẠCH QUẢ, HẠCH ĐÀO 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

30g 

Bạch quả 

200g 

Vịt 

1 con 

Mỡ lợn 

500g 

Tiêu bột 

2g 

Rượu 

10g 

Mỡ gà 

30g 


149 



Hành 

10g 

Gừng 

10g 

Nước dùng 

250ml 

Bột lọc nước 

10g 

Muối 

5g 

Bột ngọt 

2g 

Hoa tiêu 

2g 


Cách làm: 

Bạch quả bóc vỏ, cho vào nồi nước sôi luộc 
chín, vớt ra bóc bỏ vỏ lụa, cắt bỏ hai đầu, bỏ ruột, 
trần lại nước sôi cho hết đắng, mỡ lợn cho vào chảo 
rán qua. 

Vịt làm sạch cắt bỏ đầu và chân, xoa muối, 
tiêu bột, rượu vào trong và ngoài vịt, cho vịt vào 
xoong cho gừng, hành, hoa tiêu vào cho vào nồi 
hấp. Hấp khoảng 1 giờ lấy ra, gắp bỏ gừng, hành, 
hoa tiêu, lấy dao rạch từ lưng rút hết toàn bộ xương, 
đặt vịt vào bát sủa tròn con vịt theo miệng bát thịt 
vịt thừa chặt miếng nhỏ, trộn với bạch quả và nhân 
hạch đào bỏ vào bụng vịt đổ nước cốt và mỡ gà cho 
vào nồi hấp khoảng 30 phút thịt vịt mềm là được. 

Cho nước dùng vào nồi rồi cho rượu, muối, 
bột ngọt, tiêu bột, mỡ lợn vào, cho bột làm sền sệt, 
đun nhổ lửa làm nước sốt, rưới lên thịt vịt. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chữa trị chứng táo. 

bón. 


150 



vỊt quay 


Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

200g 

Củ mã thầy 

150g 

Vịt già 

1 con 

Thịt gà 

100g 

Bột cải dầu 

10g 

Hành 

10g 

Gừng 

10g 

Muối 

5g 

Lòng trắng trứng gà 

1 quả 

Bột ngọt 

2g 

Rượu vang 

10ml 

Bột ngô 

20g 

Dầu lạc 

50g 


Cách làm: 

Vịt làm sạch, bỏ ruột rửa sạch cho vào trần 
qua nước sôi rồi cho hành, gừng, muối, rượu vang 
vào , cho vào nồi hấp chín, lấy ra để nguội, rút hết 
xương, chặt làm đôi. Cho thịt gà, lòng trắng trứng 
gà, bột ngô, bột ngọt, muối vào với nhau nhào 
thành hồ, nhân hạch đào, cỏ nãn xay thành bột cho 
vào với bột hồ trên cho vào bụng vịt. Cho vịt vào 
dầu nóng quay giòn, vớt ra để ráo dầu, chặt thịt vịt 


151 



thành miêng dài bày lên đĩa, chung quanh rắc bột 
hạt cải lên để ăn. 

Công dụng: 

Nhuận tràng thông tiện, chữa trị táo bón. 


BÓ CÂU NON XÀO HẠCH ĐÀO 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

30g 

Chim bồ câu ra ràng 

250g 

Cà rốt 

100s 

Rượu vang 

lOml 

Gừng 

5g 

Hành 

10g 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Dầu ăn 

30g 


Cách làm: 

Nhân hạch đào cho dầu vào xào thơm, cà 
rốt gọt vỏ rủa sạch thái miếng, bồ câu làm sạch bỏ 
ruột và chân chặt miếng nhỏ, gừng thái lát, hành 
thái khúc. Đun nóng chảo cho dầu vào phi thơm 
gừng, hành rồi cho chim bồ càu, rượu vang vào xào 
thơm, cho cà rốt, nhân hạch đào, muối, bột ngọt 
vào xào chín. 


152 



Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chữa trị táo bón. 


TRỨNG BÓ CÀU XÀO HẠCH ĐÀO 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

20g 

Trứng chim bồ câu 

10 quả 

Hành 

10g 

Bột ngọt 

2g 

Dầu ãn 

30g 


Cách làm: 

Đập trứng gà vào bát, cho muối, bát ngọt 
vào trứng đánh đều, nhân hạch đào cho dầu vào 
xào thơm, hành thái lát. 

Đun nóng chảo cho dầu vào khi dầu nóng 
cho trứng vào rán vàng hai mặt rồi rắc nhân hạch 
đào, hành lên trên là được. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chữa trị chúng táo 

bón. 


BỔ CÂU NON HẨM HẠCH ĐÀO, củ MÀI 
Nguyên liệu: 

Nhân hạch đào 30g 

Củ mài 50g 


153 



Chim bồ câu non 

1 con 

Rượu vang 

lOml 

Gừng 

5g 

Hành 

10g 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Tiêu bột 

2g 

Mỡ gà 

20g 


Cách lảm: 

Nhân hạch đào rửa sạch, củ mài ngâm một 
đêm thái miếng vuông 3 cm, chim bồ câu làm sạch 
bỏ ruột, chân, Gừng đập dập, hành thái khúc 

Cho hạch đào, củ mài, thịt chim, rượu, gừng, 
hành vào nồi với một lượng nước vừu đủ đun sôi 
vặn ìửd nhỏ hầm trong 30 phút, cho mỡ gà vào 
nêm muối, bột ngọt, tiêu bột vào, múc ra bát ăn 
Công dụng: 

Nhuận tràng thông tiện, chữa trị táo bón. 


CHIM CÚT XÀO HẠCH ĐÀO 


Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

20g 

Chim cút 

250g 

Mộc nhĩ 

30g 

Ngọn rau diếp 

ìoõg 


154 



Rượu vang 

10ml 

Gừng 

5g 

Hành 

10g 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Dầu ăn 

30g 


Cách làm: 

Nhân hạch đào cho dầu vào xào thơm, chim 
cút làm sạch bỏ ruột, chân thái miếng vuông 3 cm, 
mộc nhĩ cho vào nước nóng ngâm cho nở xé thành 
từng cánh, rau diếp tước bỏ bẹ thái nhỏ, gừng thái 
lát, hành thái khúc. 

Để nóng chảo cho dầu vào khi dầu nóng cho 
gừng, hành vào phi thơm rồi cho chim cút, rượu 
vào xào tái, cho tiếp mộc nhĩ. hạch đào, rau diêp, 
muối, bột ngọt vào xào chín. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chửa trị táo bón. 


CHÍM CÚT XÀO HẠCH ĐÀO CÂU KỶ 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

20g 

Câu kỷ 

20g 

Chìm cút 

250g 

Rượu vang 

lOrnĩ 


155 



Gừng 

5g 

Hành 

lOg 

Muối 

3g 

Bôt ngọt 

2g 

Mỡ gà* 

30g 

Tiêu bột 

2g 


Cách làm: 

Nhân hạch đào cho dầu ăn vào xào thơm, 
câu kỷ ngắt bỏ cuống, nhặt rùa sạch, chim cút làm 
thịt bỏ ruột, chân thái miếng vuông khoảng 3 cm, 
gừng thái lát, hành thái khúc. 

Để chảo nóng cho dầu vào khi dẩu nóng cho 
gừng, hành vào phì thoYn rồi cho chim cút, rượu 
vào xào tái, cho nhân hạch đào, rau diếp, muối, bột 
ngọt vào xào chín. 

Công dụng: 

Nhuận tràrìg, thông tiện, chíte trị chứng táo 

bón. 


TRỨNG CHIM CÚT NẤU HẠCH ĐÀO 
Nguyên liệu: 

Nhân hạch đào 20g 

Trứng chim cút 10 qủa 

Đường phèn 30g 


156 



Cách làm: 

Nhân hạch đào rửa sạch, đường phèn đập 
nhỏ, trứng chìm cút luộc chín, bóc bỏ vỏ. 

Cho nhân hạch đào, đường phèn vào nồi với 
một lượng nước vừa đủ, đun sôi khoảng 15 phút, 
cho trứng chim cút vào. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chữa táo bón. 


THỊT CHIM CÚT RANG HẠCH ĐÀO 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

20g 

Thịt chim cút 

ìoõg 

Mãng tre 

10g 

Nấm 

5g 

Dưa chuột 

15g 

Lòng trắng trứng 

1/2 quả 

Xì dầu 

5g 

Rượu vang 

lOml 

Nước hoa tiêu 

3g 

Muối 

3g 

Bột lọc 

5g 

Bột ngọt 

2g 

Nước dùng 

250g 


Cách làm: 



Thịt chim cút rửa sạch chặt miếng nhỏ, cho 
lòng trắng trứng và bột lọc vào trộn đều. Măng, 
nấm, dưa chuột đều thái iát. 

Đun nóng chảo cho dầu vào khi dầu nóng 
cho thịt chim cút và nhân hạch đào vào xào chín lấy 
ra để ráo dầu. 

Cho nước dùng vào nồi rồi cho muối, bột 
ngọt, nước hoa tiêu, xì dầu, mãng, nấm, dưa chuột 
và thịt chim cút, nhân hạch đào đã xào chín vào, 
đun sôi vớt bỏ bọt, nêm bột ngọt vào. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chữa trị táo bón. 


THỊT NẠC XÀO HẠCH ĐÀO 


Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

20g 

Mộc nhĩ 

15g 

Rau cần 

50g 

Thịt lợn nạc 

250g 

Cà rốt 

50g 

Rượu vang 

lOg 

Gíửig 

5g 

Hành 

10g 

Muối 

3g 

Bột lọc 

5g 

Bột ngọt 

2g 


158 



Dầu ăn 


30g 


Cách làm: 

Thịt nạc rửa sạch thái sợi dài, nhân hạch đào 
cho dầu vào xào thơm. Lấy nước nóng cho mộc nhĩ 
vào ngâm khoảng 2 tiếng, ngắt bỏ cuống, rủa sạch, 
xé thành cánh nhỏ. Rau cần ngắt bỏ lá rửa sạch thái 
khúc dài khoảng 3 cm, cà rốt rửa sạch thái sợi nhỏ 
dài khoảng 3 cm, gừng thái sợi, hành thái khúc. 

Đun nóng chảo cho dầu vào khi dầu nóng 
cho thịt nạc vào xào tái rồi cho hành, gừng vào phi 
thơm, tiếp đó cho mộc nhĩ, rau cần, cà rốt vào xào 
chín rồi nêm muối, bột ngọt vào vừa ăn. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chũa táo bón. 


THỈT lọn xào hạch đào, lạc nhân 
N guyên liệu: 


Nhân hạch đào 

20g 

Lạc nhân 

20g 

Cà rốt 

50g 

Rau diếp 

50g 

Thịt lợn 

250g 

Rượu vang 

lOmí 

Gừng 

5g 

Hành 

lOg 

Muối 

3g 


159 



Bột ngọt 2g 

Dầu ăn 30g 

Cách làm: 

Nhân hạch đào và lạc nhân cho dầu ăn vào 
xào thơm, cà rốt gọt vỏ thái miếng nhỏ, rau diếp 
tước bẹ thái nhỏ, gùhg thái lát, hành thái khúc, thịt 
lợn rửa sạch thái miếng nhỏ. 

Đun nóng dầu, cho hành, gừng vào phi thơm 
rồi cho thịt lợn vào xào tái, tiếp đó cho cà rốt, rau 
diếp, lạc nhân, nhân hạch đào, muối vào xào chín, 
nêm bột ngọt vào. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chữa táo bón. 


THỊT THĂN XÀO HẠCH ĐÀO 

Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

25g 

Thịt thăn 

250g 

Rau diếp 

50g 

Hành tây 

50g 

Rượu vang 

10g 

Gừng 

5g 

Hành 

lOg 

Bột nước 

25g 

Muối 

3g 


160 



Bột ngọt 2g 

Dầu ăn 30g 

Cách làm: 

Nhân hạch đào cho dầu vào xào thơm, rau 
diếp tước bỏ bẹ thái nhỏ. hành tây rỏa sạch thái lát, 
thịt thăn rửa sạch thái lát vuông mỏng chiều 3 cm, 
gừng thái lát, hành thái khúc. 

Để chảo lên bếp đổ dầu vào khi dầu nóng 
cho hành, gừng vào phi thơm rồi cho thịt thăn, 
rượu vào xào tái, cho rau diếp, hành tây, muối vào 
xào chín rồi cho bột ngọt vào VÙB ăn. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chữa táo bón. 


TAI LỌN XÀO CÂU KỶ 

Nguyên liệu: 


Câu ky 

20g 

Nhân hạch đào 

20g 

Tai lợn 

250g 

ơt chuông 

50g 

Rượu 

lOml 

Gừng 

5g 

Hành 

10g 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 


161 



Dầu ăn 30g 

Cách làm: 

Nhân hạch đào rửa sạch cho dầu ăn vào xào 
thơm, câu kỷ nhặt rửa sạch, ớt chuông rửa sạch thái 
sợi dài khoảng 4 cm, tai lợn cạo sạch lông rửa sạch 
thái lát mỏng, gừng thái lát, hành thái khúc. 

Để chảo lên bếp cho dầu vào đun nóng cho 
tiếp hành, gừng vào phi thơm rồi cho taì lợn, rượu 
vào xào tái, tiếp theo cho ớt chuông, câu kỷ, nhân 
hạch đào, muối vào xào chín, cho bột ngọt vào vừa 
ăn. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chữa táo bón. 


THÍT NẠC XÀO HẠCH ĐÀO, CÂU KỶ 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

30g 

Câu ky 

100g 

Thịt lợn 

500g 

Măng tre 

lOOg 

Mỡ lợn 

lOOg 

Rượu vang 

lOml 

Đường trắng 

5g 

Dầu vừng 

10g 

Bột lọc nước 

20g 


162 



Xi dầu lOg 

Cách làm: 

Thịt lợn rửa sạch lọc bỏ màng gân, thái sợi 
dài khoảng 5 cm, măng tre rửa sạch thái sợi nhỏ, 
câu kỷ nhặt rủci sạch. 

Để chảo lên bếp đổ dầu vào khi dầu nóng 
cho thịt nạc, măng tre vào xào tái, tiếp đó cho rượu, 
đường trắng, xì dầu, muối, bột ngọt vào trộn đều 
cho nhân hạch đào, câu kỷ vào xào tiếp, cho dầu 
mè lên và cho bột lọc nước vào hơỉ sánh là được 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chữa trị táo bón. 


CHÂN GIÒ HẨM HẠCH ĐÀO 

Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

30g 

Hành 

50g 

Chân giò 

4 cái 

Muối 

3g 


Cách làm: 

Chân giò làm sạch, chặt ra cho vào nồi cùng 
với nhân hạch đào. Hành rùa sạch thái khúc cho 
vào nồi cùng một ít muối và một lượng nước vừa đu, 
đun sôi cho \ửa nhỏ hầm chín. 


163 



Công dụng: 

Nhuận tràng,‘thông tiện, chữa trị táo bón. 


TH|T LỢN HẦM HOÀNG TINH, HẠCH ĐẢO 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

30g 

Hoàng tinh 

50g 

Thịt lợn 

200g 

Hành 

10g 

Gừng 

3g 

Rượu vang 

lOml 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 


Cách làm: 

Hoàng tinh rủa sạch, thịt lợn nạc rửa sạch 
thái thành miếng nhỏ vùa ăn. Cho hoàng tinh, thịt 
nạc và nhân hạch đào vào nồi, cho vào một lượng 
nước vừa đủ cho hành, gừng, muối, rượu vào cùng 
rồi cho vào hấp cách thuỷ cho chín mềm. Nêm bột 
ngọt vào vừa ăn. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chũa trị táo bón. 


164 



THÍT LỌN XÀO HẠT SEN, BẢCH HỢP 
Nguyên liệu: 


Hạt sen 

50g 

Bách hợp 

50g 

Thịt nạc 

250g 

Hành 

lOg 

Gừng 

5g 

Muối 

3g 

Rượu 

lOml 

Bột ngọt 

2g 


Cách làm: 

Hạt sen bỏ tim rủa sạch, bách hợp làm sạch, 
thịt nạc rua sạch thái miếng dài. 

Cho hạt sen, bách hợp, thịt lơn vào nồi cho 
vào một lượng nước vừa đu rồi cho hành, gừng, 
muối, rượu vào, đun sôi cho lửa nhỏ hầm trong 1 
giờ, nêm bột ngọt vào là được. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chữa trị táo bón. 


THỊT BÒ XÀO HẠCH ĐÀO 

Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

20g 

Rau cần 

100g 

Thịt bò 

250g 



Rượu 

lOrnl 

Gừhg 

5g 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Dầu ăn 

30g 


Cách làm: 

Nhan hạch đào cho dầu ăn vào xào thơm, 
thịt bò rửa sạch thái lát, rau cần rủa sạch ngắt bỏ lá 

thái khúc dài khoảng 4 cm, gừng thái lát, hành thái 
khúc. 

Đun nong chao cho dầu vào khi dầu nóng 
cho gừng, hành vào phi thơm rồi cho thịt bò, rượu 
vào xào tái, tiếp đó cho rau cần, hạch đào, muối 
vào xào chín, nêm bột ngọt vào vừa ăn. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chữa trị táo bón. 


THịT BÒ XÀO CÂU KỶ, HẠCH ĐÀO 
Nguyên liệu: 


Câu kỷ 

20g 

Nhân hạch đào 

20g 

Cần tây * 

lOOg 

Hành 

10g 

Gừhg 

5g 

Muối 

3g 


166 



Bột ngọt 
Dầu ăn 


2g 

30g 


Cách làm: 

Hạt câu kỷ ngắt bỏ cuống, rửa sạch. Nhân 
hạch đào cho dầu ăn vào xào thơm. Thịt bò rửa 
sạch thái lát. Cần tây rửă sạch thái khúc khoảng 4 
cm, gừng thái lát, hành thái khúc. 

Để chảo lên bếp cho dầu vào khi dầu nóng 
cho hành, gừng vào phi thơm rồi cho thịt bò, rượu 
vào xào tái, tiếp đó cho rau cần, câu kỷ, nhân hạch 
đào, muối, bột ngọt vào xào tiêp cho chín. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chũầ trị táo bón. 


THỊT bò xào hạch đào lạc nhân 
N guyên liệu; 


Nhân hạch đào 

20g 

Lạc nhân 

20g 

Cà rốt 

100g 

Thịt bò 

250g 

Rượu vang 

10g 

Hành 

10g 

Gừng 

5g 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 


167 



Dầu ăn 30g 

Cách làm: 

Nhân hạch đào, lạc nhân cho dầu ãn vào xào 
thơm, cà rốt gọt vỏ thái miếng nhỏ, thịt bò rửa sạch 
thái miếng nhỏ, gừng thái lát, hành thái khúc. 

Để chảo lên bêp cho dầu vào khi dầu nóng 
cho hành, gừng vào phi thơm rồi cho thịt bò, rượu 
vào xào tái, tiếp đó cho cà rốt, nhân hạch đào, lạc 
nhân, muối vào xào chín cho bột ngọt vào vto ăn. 
Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chfe trị táo bón. 

THịT BÒ XÀO NHÃN, HẠCH ĐÀO 
Nguyên liệu: 


Long nhãn 

20g 

Nhân hạch đào 

25g 

Rau cần 

lOOg 

Thịt bò 

250g 

Rượu vang 

lOml 

Hành 

10g 

Gừng 

5g 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Dầu ăn 

30g 


168 



Cách làm: 

Nhân hạch đào cho dầu vào xào thơm, long 
nhãn nhặt rủa sạch, thịt bò rửa sạch thái lát, cần tây 
nhặt rủa sạch thái khúc 4 cm, gừng thái lát, hành 
thái khúc, 

Để chảo nóng cho dầu vào phi thơm hành, 
gừng, rói cho thịt bò, rượu vào xào tái, tiếp đó cho 
rau cần, nhân hạch đào, long nhãn, muối vào xào 
chín, nêm bột ngọt vào vừa ãn. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chĩte trị táo bón. 

THỈT bò xào phục linh hạch đào 


Nguyên liệu: 

Phục linh 20g 

Nhân hạch đào 30g 
Lạc nhân 30g 

Rau cần tây lOOg 

Thịt bò 250g 

Rượu vang 1 Oml 

Hành 1Og 

Gừng 5g 

Muối 3g 

Bột ngọt 2g 

Dầu ăn 30g 


169 



Cách làm: 

Phục linh nghiền thành bột mịn, nhân hạch 
đào, lạc nhân cho dầu ăn vào xào thơm, cần tây rửa 
sạch, thái khúc 4 cm, thịt bò rửa sạch thái lát, gừng 
thái lát, hành thái khúc. Bỏ thịt bò vào bát rồi cho 
phục linh, muối, bột ngọt vào bóp đều. 

Để chảo lên bếp cho dầu ăn vào khi dầu 
nóng cho hành, gìửig vào pih thơm rồi cho thịt bò, 
rượu vào xào tái, tiếp đó cho rau cần, nhân hạch 
đào, lạc nhân, muối vào xào đều là được. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chũa trị táo bón. 


THỊT BỜ XÀO CỦ MÀI, HẠCH ĐÀO 
Nguyên liệu: 


Củ mài 

20g 

Nhân hạch đào 

20g 

Lạc nhân 

30g 

Rau cần 

100g 

Thít bò 

250g 

Rượu vang 

lOml 

Hành 

10g 

Gừng 

5g 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Dầu ãn 

30g 


170 



Cách làm: p 

Củ mài nghiền thành bột mịn. Nhân hạch 
đào, lạc nhân cho dầu ăn vào xào thơm, rau cần 
ngắt bỏ lá rửò sạch thái khúc khoảng 4 cm, thịt bò 
rửà sạch thái lát, gùng thái lát, hành thái khúc. Cho 
thịt bò vào bát, cho bột củ mài, muối, bột ngọt vào 
trộn đều. 

Để chảo lên bếp cho nóng đổ dầu vào khi 
dầu nóng cho gừng, hành vào phi thơm rồi cho thịt 
bò, rau cần, nhân hạch đào, lạc nhân, rượu, muối 
vào xào chín, nêm bột ngọt vào vùn ăn. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chữa trị táo bón. 


THỊT BÒ XÀO HẠCH ĐÀO, CẢU KỶ 
Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

20g 

Câu kỷ 

20g 

Rau diếp 

ìoõg 

Mộc nhĩ 

30g 

Thịt bò 

250g 


Cách làm: 

Nhân hạch đào cho dầu ăn vào xào thơm, 
hạt câu kỷ ngắt bỏ cuống, nhặt rỉtet sạch, rau diếp 
tước bỏ bẹ rờò sạch thái khúc khoảng 4 cm, mộc 
nhĩ cho nước nóng vào ngâm cho nở ra ngắt cuống, 


171 



xe thành từng cáyh nhỏ, thịt bò rủa sạch thái lát, 
gừng thái sợi, hành thái khúc. 

Để chảo !ên bêp cho nóng đổ dầu vào khi 
dầu nóng cho thịt bò rượu vào xào tái, tiếp đó cho 
rau diêp, mộc nhĩ, nhân hạch đào, câu kỷ, muối vào 
xào chín, nẽm bột ngọt vào vừa ăn. 1 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chữa trị táo bón. 


THIT DÊ HẨM HẠCH.ĐÀO 

Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

20g 

Cà rốt 

200g 

Thịt dê 

300g 

Rượu vang 

lOmi 

Hành 

10g 

Gừng 

5g 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Tiêu bột 

2g 


Cách làm: 

Nhân hạch đào rủa sạch, cà rốt gọt vỏ rủa 
sạch thái miêng day khoảng 3 cm, thịt dê rửa sạch 
thái miêng dài khoảng 3 cm, gừng đập dập, hành 
thái khúc. 


172 



Cho nhân hạch đào, cà rốt, thịt dê, rượu, 
gừng, hành vào nồi cùng một lượng nước vừa đủ 
đun sôi vặn lửa nhỏ hầm khoảng nửa tiếng, cho 
muối, bọt ngọt, tiêu bột vào vừa ăn. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chũa trị táo bón. 


THỊT DÊ XÀO HẠCH ĐÀO 

Nguyên liệu: 


Nhân hạch đào 

30g 

Cà rốt 

100g 

Thịt dê 

300g 

Rượu vang 

lOml 

Hành 

lOg 

Gừng 

5g 

Muối 

3g 

Bột ngọt 

2g 

Bột lọc nước 

20g 

Dầu ăn 

30g 


Cách làm: 

Nhân hạch đào cho dầu vào xào thơm, cà 
rốt gọt vỏ rửa sạch thái sợi, thịt dê rửa sạch thái lát, 
gừng thái sợi, hành thái sợi. Cho thịt dê vào bát. rồi 
cho muối, bột lọc, bột ngọt vào trộn đều ướp 30 
phút. 


173 



Đun nóng chảo cho dầu vào phi thơm hành, 
gừng rồi cho thịt dẽ, rượu vào xào tái, tiếp đó cho 
cà rốt, nhân hạch đào, muối, bột ngọt, rau cần vào 
xào chín. 

Công dụng: 

Nhuận tràng, thông tiện, chữa trị táo bón. 

thịt gà giò hấp thít con hầu 

Nguyên liệu: 

Gà 1 con 

Con hầu (mẫu lệ} 30g 

Hành, muối, tinh bột lượng vừa đủ. 

Cách làm: 

Thịt gà làm sạch, chặt miếng vừa ăn, cho vào 
bát. Con hầu làm sạch (nếu là hầu khô thì phải 
ngâm nước cho nở ra) cho vào cùng thịt gà. Cho 
một ít nước vào bát thịt. Cho bát thịt vào lồng hấp, 
hấp cho chín nhừ thịt, sau đó cho muối, gia vị và 
tinh bột đã hòa nước vào, khuấy lúc nào chín bột là 
được. 

An nóng cùng một rau thơm. 

Công dụng: 

Dùng để điều trị có hiệu quả đối với các chứng 
bệnh ỳ vị hư nhược, tiêu hóa không tốt, bạch cầu 
giảm, ra mồ hỏi trộm, tự nhiên ra nhiều mồ hôi, 
chất xương xốp, phát dục không tốt ở trẻ em. 


174 



THỊT ngỗng nấu hoài sơn 


Nguyên liệu: 

Ngỗng trắng 1 con 

Hoài sơn 50g 

Hoàng tinh 30g 

Ý dĩ nhân 30g 

Gừng, rượu, muối, gia vị lượng vừa đủ. 

Cách làm: 

Ngỗng làm thịt, moi bỏ nội tạng, cắt bỏ đầu và 
chân; rửa sạch, chặt miếng vuông bằng bao diêm. 

Hoài sơn, hoàng tinh, ý dĩ nhân rửa sạch. 

Cho thịt ngỏng, hoài sơn, hoàng tinh, ý dĩ cùng 
với gừng, rượu vào nồi, cho thêm lượng nước vừa đủ 
nấu, đun sôi vặn nhỏ lửa ninh đến khi thịt chín nhừ, 
cho gia vị và muốỉ vào là được. 

Công dụng: 

Nhuận táo, kiện tỳ lỷ vị, bổ trung ích khí, dưỡng 
âm. 

Dùng để điều trị có hiệu quả các chứng bệnh loét 
dạ dày, hành tá tràng, viêm dạ dày mạn tính, hội 
chứng thời kỳ tiền mãn kình, thần kinh suy nhược, 
khí hư suy, người bải hoải rã rời. 


175 



THÍT thỏ nấu với vừng đen 

Nguyên liệu: 

Thịt thỏ 500g 

Vừng đen 30g 

Hành 

Gừng 

Gia vị 

Hạt tiêu bột 
Dầu vừng 
Nước luộc thịt 

Cách làm: 

Thịt thỏ làm sạch, nhúng nước sôi cho sạch máu 
đọng, hớt hết bọt nổi lên trên, xong cho hành gìíng 
đã thái nhỏ, bột hạt tiêu vào, nấu cho chín thịt thỏ. 
Sau khi nấu chín vớt ra để nguội rồi cho vào nồi, đố 
nước luộc thịt vào, đun nhỏ lửa khoảng 1 giờ thì vớt 
ra, để nguội, thái thành miếng vừa ăn bày lên đĩa. 

Vừng đen vo sạch để ráo nước, rang chín, nổi 
mùi vìíng. Cho một ít gia vị vào bát cùng với dầu 
vừng, vừa trộn vừa rắc vừng đã rạng lên, sau đó cho 
hổn hợp này lên trên đĩa thịt thỏ là được. 

Ăn thịt này với một số loại rau thơm và gia vị 
khác theo thói quen cho ngon miệng. 


176 



Công dụng: 

Nhuận táo, bổ huyết, bổ trung ích khí. Dùng để 
chữa trị các chứng bệnh gan, thận bất túc, tóc bạc 
sớm, người gầy, ốm do tiêu khát, bí đại tiện, thắt 
lưng đầu gối mỏi, tinh thần mệt mỏi, chân tay rã rời 
mềm yếu. 


CHÁO KHOAI LANG BÍ Đỏ 

Nguyên liệu: 

Bí đỏ lOOg 
Khoai lang lOOg 
Đậu xanh 1 OOg 
Gạo lứt 1 OOg 
Đường đỏ lượng vừa đủ 
Cách làm: 

Rửà sạch đậu xanh, ngâm vào nước nóng nứa 
giờ; lần lượt gọt vỏ bí đỏ, khoai lang, nta sạch thái 
miếng. 

Bắc nồi lên bêp, cho đậu xanh, bí đỏ, khoai lang 
vào nồi, cho lượng vìía nước. Dùng ìửở to nấu sôi, 
sau chuyển lửa nhỏ nấu thành cháo. Cháo chín cho 
lượng vừa đường đỏ vào là được. 

Cổng dụng: 

Cháo khoai lang bí đỏ ngọt nhuận, có thể thanh 
nhiệt lợi thấp, kiện tỳ tiêu thực, thích hợp với người 
bệnh kiêt ly, viêm một và người tỳ vị hư nhược. 


177 



CHẢO CỦ CẢI 


Nguyên liệu: 


Gạo lức 

200g 

Củ cải trắng 

lOOg 

Cà rát 

100g 

Lượng vùci muối, 

mì chính 


Cách làm: 

Vo sạch gạo lức, lần lượt rửa sạch củ cải, cà rốt. 
thái miếng, chờ dùng. 

Bắc nồi lên bêp, cho gạo lức vào nồi cùng lượng 
vừà nước. Sau khi dùng lửa to nấu sôi, chuyển sang 
lủa nhỏ nấu chín cháo; cho cà rốt vào, nêm muối, 
tiêp tục nau cho đên khi cà rốt chín nhừ, nêm mì 
chính, chia 2 lần ăn lúc đói bụng. 

Công dụng: 

Món ăn có thế kiện tỳ ích khí, tiêu thực hỏa trệ, 
thích hợp với người bị bệnh kiết lỵ, viêm ruột, đại 
tiện khó. 

Trẻ có thể thường xuyên ăn phòng tiêu hóa 
không tốt. 


CHÁO RAU SAM THịT băm 

Nguyên liệu: 

Rau sam lOOg 
178 



Gạo lứt lOOg 

Thịt lợn 50g 

Muối, dầu vừng lượng vừa đủ. 

Cách ỉàm: 

Rửa-sạch thịt lợn, thái mỏng, băm nhỏ; rau sam 
rủa sạch chờ dùng. 

Bắc nồi lên bếp lửa, vo sạch gạo lứt, cho vào nồi 
với lượng nước vừa đủ, nấu nhừ, cho rau sam và thịt 
băm vào, nấu một lủc cho chín rau sam. Cho muối, 
dầu vừng vào là được. 

Công dụng: 

Thanh nhiệt lợi thấp, diệt khuẩn giải độc, tư âm 
nhuận táo thích hợp với người kiết lỵ, viêm ruột. 


RAU DỂN XÀO TỎ! 

Nguyên liệu: 

Rau dền 500g 

Muối, dấm, tỏi lượng vua đủ. 

Cách làm: 

Rủa sạch rau dền, cho vào nồi nước sôi ngâm 
một lúc, vớt ra để nguội, sau đó vắt hết nước, thái 
đoạn ngắn. Tỏi bóc vỏ, rủa sạch, thái miếng. 

Bắc nồi lẻn bếp, cho dầu vào, cho một phần tỏi 
vào phi thơm, cho rau dền vào xào, cho tiếp chỗ tỏi 
còn lại, mì chính, muối vào xào một lúc là được. 


179 



Công dụng: 

Thanh nhiệt, giải độc, thông lợi đại tiểu tiện, 
thích hợp với người bị kiết lỵ trắng đỏ kiểu thấp 
nhiệt và viêm ruột, người bị chứng viêm niệu đạo, 
viêm bàng quang, tiểu tiện đau rát. 


TRỨNG GÀ NẤU DẤM 

Nguyên liệu: 

Trứng gà lOOg 
Dấm ãn 

Cách làm: 

Luộc chín trửng gà, bóc bỏ vỏ chờ dùng. 

Cho trứng vào nồi, cho thêm một ít dấm, dùng 
lửa nhỏ nấu đến khi trứng chín kỹ là được. Khi ăn 
chấm dấm. 

Công dụng: 

Ôn trung kiện tỳ, tán ử tiêu tích, giải độc, kích 
thích khẩu vị, người tả ly lâu ngày và người ăn uống 
không ngon, ăn khó tiêu. 

Chú ý: 

Trứng gà có tương đối nhiều Cholestrol, người 
bệnh tim, mỡ trong máu cao và người cao huyêt áp 
không nên ăn nhiều. 


180 



ĐẬU PHỤ RÁN XÀO ĐẶU HÀ LAN 
Nguyên liệu: 


Đậu phụ 

300g 

Đậu Hà Lan 

50g 

Cà rốt 

50g 

Cải trắng 

50g 

Dấm 


Dầu lạc 


Muối ăn 


Mì chính 


Cách làm: 



Rửa sạch đậu phụ. thái miếng vuông chờ dùng; 
cà rốt. củ cải thái nhỏ; đậu Hà Lan tước bỏ cuống, 
rửa sạch. 

Bắc nồi lẽn bếp, cho lượng vừầ dầu lạc vào đun 
nóng, cho đậu phụ vào rán thơm vàng. Sau đó cho 
tiép đậu Hà Lan, củ cải, cà rốt vào xào chín. Nêm 
mì chính, muối, dấm vào cho vừa là được 

Công dụng: 

Kiện tì ích vị, tiêu thực hóa trệ, thích hợp dùng 
cho người ở vào thời kỳ khôi phục bệnh đường ruột 
và người cơ thể yếu. 


181 



TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Chế độ ãn uống cho người bệnh táo bón 
NXB Từ điển Bách khoa, 2006 

2. Món ần cho người bệnh táo bón 

NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2007 

3. An gì nếu mắc bệnh táo bón 
NXB Phụ nữ. 2007 

4. Bệnh táo bón, những điều nên và không nên 
NXB Hà Nội, 2008 

5. Món ăn chữa bệnh 

NXB Văn hóa Thông tin, 2006 

6. Món ăn giàu dinh dưỡng có tác dụng chữa 
bệnh 

NXB Văn hóa Thông tin, 2007 

7. Cháo dưỡng sinh 

NXB Văn hóa Thông tin, 2006 

8. Món ăn trị bệnh thận, tiểu đường, dạ dày, 
đường ruột 

NXB Hà Nội, 2006 


182 



Mục lục 


Thế nào là táo bón?.1 

Các nguyên nhân chính gây nên chứng táo bón. 1 
Các loại thức ăn mà người bị bệnh trĩ và táo bón 
nên ãn và không nên ăn.3 


'Khoai lang.5 

Hạt vừng.5 

A giao.6 

Qủa chuối.6 

Qủa dâu.6 

Mía.7 


Nhân quả thông.7 

Nhãn quả bách.8 

Hồ đào.8 


Rau hẹ.9 

Cu cải ..9 


Rau dền 


9 


Rau chân vịt.10 

Khoai môn.10 


Củ từ..... 
Sứa biển 


10 


Mật ong.11 

Mỡ lợn.11 

Đương quy.12 

Nhục thung dung.12 

Tử quyết minh.12 

Bí đo..13 


Thịt lợn 


13 


183 




























Ọủa táo. 

Sữa bò. ....... 

Hải sâm. 

Hạnh nhân ngọt 

Muối ăn. 

Qua lê. 

Qủa vô hoa. 

Đu đủ. 

Chanh, cam. 

Chuối tiêu. 

Dứa thơm. 

Dứa....... 

Kiwi. 

Cần tây. 

Bắp cái. 

Sơn tra. 


13 

14 

14 

15 
15 

15 

16 
16 
16 
17 
17 

17 

18 
18 
18 
18 


Thực đơn dinh dưỡng cho người bị táo bón.21 


Chuối, cam, láo tây..21 

đu đủ, chanh.21 

Sữa chua.22 

Cà rốt ép.23 

Táo tây, dứa.23 

Đu đú.24 

Táo tây, nho. 25 

Nha dam, cái bắp, dứa.25 

Bắp cải, nha dam, táo tây.26 

Nước táo, chanh.27 

Nước táo, bưởi.28 

táo, cải bó xôi....28 

đu đủ, sữa.29 


184 
































lè, phô mai.30 

kiwi, kem.30 

Cam, chanh, mật ong.31 

Nước dưa lưới, dứa.32 

Nước dưa lưới, sữa.32 

Nước dâu tây, dứa.33 

Nước dâu tây, sữa.34 

Nước thanh long, táo.35 

Nước quýt, xoài.35 

Nước mận, sữa.36 

Nước mận, táo.37 

dứa ép.37 

Nước dứa.38 

Sữa chuối.39 

ớt xanh, cà chua, măng tày.39 

Sôcôla, bạc hà xay.,,..40 

Cà rốt, củ cải, táo.41 

Nước dâu tây.42 

Kiwi, dứa, cần hà lan.43 

Dưa chuột, bí đao.44 

Oi ép, mật ong.44 

mật ong, tề thái, cú cái.45 

Trà sơn tra, mạch nha.46 

Cải cúc xào củ cái.46 

Hẹ xào.47 

Canh tuy lợn mạch nha.:.48 

Canh thịt thỏ.48 

Canh đậu đỏ với cá chép. 49 

Canh tuy lợn với hải sâm.50 


185 
































Canh vỏ dưa hấu.50 

Canh rau muống, râu ngô. 51 

Cá diểc chè xanh.52 

Trứng gà rán...................................52 

Rau chân vịt với gừng thái chỉ.53 

Rau chân vịt trộn dầu vừng.54 

Cháo với rễ rau chẳn vịt. 54 

CHè MạCH ĐÔNG 55 

CHè GỪNG MUỐI .....„„.„„„..„„„„.„„!" I "]"’”55 

Cháo thú ô táo hổng....56 

Cháo hạnh nhân nấu với vừng.57 

Cháo ngó sen. 57 

Hoàng kỳ ngọc trúc nấu thịt thỏ.58 

Bột vừng hoàng kỳ mật ong.58 

Cháo hồ đào nhân. 59 

Bạch mộc nhĩ hấp nước đường.60 

Trứng hấp ngó sen.60 

Cháo vỏ quýt. 61 

Nước cam mật ong.61 

Gạo tẻ hầm khoai tày.62 

Cháo vừng đen quy hạnh.63 

Lá khoai lang xào thịt nạc..63 

Mộc nhĩ hải sâm hầm lòng lợn.64 

Cháo nhục thung dung nấu thịt dê.64 

Vừng hạch đào nhân.65 

Cháo vừng.65 

Bột vừng đen, đào tùng.66 

Chuối hấp nước đường. 67 

Bách hợp mật ong ẩm.67 

Cơm hầm đậu đũa.... 68 

186 

































Cháo thịt nạc súp lơ.68 

Khoai tây xào ..69 

Món nộm rau diếp.70 

Nộm rau câu.71 

Củ cải hầm đậu phụ...72 

Thịt lợn xào hành tây.73 

Thịt xào gừng.;....74 

Thịt lợn hầm cà chua.75 

Thịt lợn xào tỏi.76 

Xương sườn xào sơn tra.77 

Thịt gà xào nấm hương....!..78 

Gà đồng hầm gừng. 79 

Thịt lợn nấu dưa chua.80 

Thịt lợn hầm khoai lang.80 

Cháo tía tô.81 

Đại hoàng hầm dạ dày lợn.82 

Cháo gạo tẻ khoai mồn.82 

Cháo khoai lang.83 

Hạt sen hấp thịt vịt.84 

Cua hấp...85 

Rau cải nấu cua.85 

Cua rán.86 

Cà chua nấu cá.87 

Cá rắc vừng rán.88 

Canh nấm đông cô.89 

Mộc nhĩ xào.89 

Mì vàn thắn nấu phục linh, thịt gà.90 

Sủi cảo hồ lô trà trứng gà.91 

Cải dầu xào tỏi.92 

Nộm mãng tươi rau thơm.93 

187 

































Đậu phụ hầm nhân hạt thông.94 

Đậu phụ khô xào tỏi..95 

Thịt lợn gừng tươi.95 

Xương sụn xào măng khô.96 

Canh mướp. 7 . .97 

Rau hẹ xào dầu mè.98 

Canh cà chua.;.99 

Cà rốt hầm.99 

Cháo thủ ô, táo đỏ.100 

Cháo cá diếc đậu đỏ.101 

Cháo ma nhân.101 

Đậu nành xào nhân hạch đào.102 

Đậu Hà Lan xào nhân hạch đào.103 

Đậu ván xào nhân hạch đào.103 

Đậu phụ xào nhân hạch đào.104 

Thịt lợn xào nhàn hạch đào.105 

Thịt thỏ trộn nhân hạch đào.106 

Thịt gà xào nhân hạch đào.107 

Trứng gà xào nhân hạch đào.108 

Đậu nành hầm hạch đào long nhãn.108 

Đậu cô ve xào hạch nhân, câu ký.109 

Sơn dược xào rau cần.110 

Rau cần trộn dầu mè.11 ị 

Rau cần xào vừng đen.112 

I^au cần trộn câu kỷ, dầu mè.113 

Nọm dưa chuột, dầu mè.113 

Nộm củ cải dầu mè.114 

Canh bí xanh dầu mè.....115 

Canh mướp nấm.116 

Canh ngân nhĩ, rau chân vịt.116 

188 

































Cháo gạo tẻ bán hạ.117 

Cháo gạo tẻ hà thủ ô.118 

Canh đương quy mộc nhĩ tráng.118 

Canh thịt nạc đương quy, hải sâm.119 

Canh đương quy thịt dê.120 

Canh gà đương quy.121 

Nước đu đú, mật ong.122 

Nước táo tàu vỏ quýt.122 

Nước táo.123 

Nước dâu tươi.123 

Đậu đen hầm hạch đào hoàng tinh.124 

Đậu nành hầm hạch đào. long nhãn.124 

Đậu Hà Lan xào hạch đào, câu kỷ.125 

Ngô non xào nhân hạch đào.126 

Ngó sen xào hạch đào.127 

Cà rốt xào hạch đào, rau diếp.128 

Rau hẹ xào hạch đào, dảng sâm.129 

Rau diếp xào hạch nhân, đảng sâm.130 

Mướp xào hạch đào long nhãn.130 

Mướp đắng xào hạch đào, mạch môn đông ... 131 

Nộm cà hạch đào.132 

Mãng tre xào hạch nhân.133 

Thịt gà xào hạch đào.134 

Mề gà xào hạch đào, rau cần.135 

ức gà xào hạch đào, câu ký.136 

Lòng gà xào hạch đào, cú mài.137 

Cật gà xào hạch đào, câu ký.138 

Thịt gà xào hạch đào, bạch quả.139 

Thịt gà xào hạch đào, câu ký.140 

Gà hấp với tôm nõn, cá ngựa.141 

189 
































Gà hấp hoàng kỳ, hạch đào.,.142 

Gà xốt nhân sâm, hạch đào.143 

Gà hấp đương quy, hoàng kỳ.144 

Gà mái hầm đương quy, hoàng kỳ...145 

Gà hấp nấm đông cô, hạch đào.146 

Súp vịt hạch đào.147 

Vịt tần hạch đào, đinh hương.148 

Vịt tần bạch quả, hạch đào.149 

Vịt quay.151 

Bổ câu non xào hạch đào.152 

Trứng bồ câu xào hạch đào.153 

Bồ câu non hầm hạch đào, củ mài.153 

Chim cút xào hạch đào.154 

Chim cút xào hạch đào câu kỷ .155 

Trứng chim cút nấu hạch đào.156 

Thịt chim cút rang hạch đào.157 

Thịt nạc xào hạch đào.158 

Thịt lợn xào hạch đào, lạc nhân. ỉ 59 

Thịt thăn xào hạch đào.160 

Tai lợn xào câu kỷ.161 

Thịt nạc xào hạch đào, câu ký.162 

Chân giò hám hạch đào. 163 

Thịt lợn hầm hoàng tinh, hạch đào.164 

Thịt lợn xào hạt sen, bách hợp.165 

Thịt bò xào hạch đào.165 

Thịt bò xào càu kỷ, hạch đào.166 

Thịt bò xào hạch đào lạc nhân.167 

Thịt bò xào nhãn, hạch đào.168 

Thịt bò xào phục linh hạch đào.169 

Thịt bò xào cú mài, hạch đào.170 

190 

































Thịt bò xào hạch đào, câu kỷ. 171 

Thit dê hầm hạch đào. 172 

Thự dê xào hach đào. 173 

Thịt gà giò hấp thịt con hầuZZ....".”Z"'Z 174 

Thịt ngông nấu hoài sơn. 175 

Thịt thỏ nấu với vừng đen. 176 

Cháo khoai lang bí đỏ. . 177 

Cháo củ cải.178 

Cháo rau sam thịt băm. . 178 

Rau dền xào tỏi. 179 

Trứng gà nấu dấm. 180 

Đậu phụ rán xào đậu Hà Lan.181 

Tài liệu tham khảo. Ị 82 


19 ! 
















NHÀ XUẤT BẢN VÀN HÓA THÔNG TIN 
43 - LÒ ĐÚC - HÀ NÔI 


THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG 
CHO NGƯỜI BỆNH TÁO BÓN 
Thanh Hải (Bbiên soạn) 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
BÙI VIỆT BẨC 

Chịu trách nhiệm bản thảo 
Nguyễn Vân Khương 
Biên tập: 

Phan Thanh Nhàn 

Vi tính: 

Thanh Bỉnh 
Thiết kế bìa: 

Hái Nam 



8 ll 935Õ77 H Õ47509' 


In 700 cuốn, khổ 13x20.5 tại Trung tâm In và Đo ve bản đồ. 
Giấy đăng ký KHXB số: 308 - 2008/CXB/37 - 46/VHTT ngày 
14/04/2008. In xong và nộp lưu chiểu quý n nãm 2008. 



Tủ sách 

“CHĂM SÓC SỨC KHOẺ GIA ĐÌNH” 

( --- - \ 

1. Thực đơn cho bà mẹ mang thai và sinh con 

2. Thực đơn cho bé từ 1 đến 3 tuổi 

3. Thực dơn cho bé từ 3 đến 6 tuổi 

4. Thực đơn cho mùa hè 

5. Thực dơn cho người bệnh cao huyết áp 

6. Thực dơn dinh dường cho người bệnh đau dầu 

7. Thực dơn dinh dường cho người bộnh dạ dày 

8. Thực dơn dinh dường cho người bộnh gan 

9. Thực dỢn dinh dương cho ngươi bệnh loang xương 

10. Thực dơn dinh dương cho ngươi bệnh táo bón 

11. Thực dơn dinh dường cho người bộnh thận 

12. Thực dơn dinh dương cho ngươi bệnh tim mạch 

13. Thực dơn dinh dương cho người bệnh tiểu đường 

14. Thực dơn dinh dương cho người bệnh ung thư 

V-, 


Nhà sách Đòng Đa B34 Đường Láng - Đòng Đa - Hà NỘI 

Nhà sâch Đông Tây - 62 Nguyên Chl Thanh - Ha Nôi - VVebsite www sachdongtay com 

Sach Ha NỘI - 245 Nguyên Thị Minh Khai - Quận 1 - TP Hó Chi Minh - VVebsrte vvvm.sachhano. com- 



8 93 5 07 7*04 7 50$* 

GIÁ: 27.000Đ 












